
Cinh ‘Chao 

BẢN VĂN A 


GIUSE LÊ QUANG CHỦNG, S.J. 

Chuyển ngữ 


Tập Viện Thánh Tâm - Dòng Tên 
2011 



MỤC LỤC 


Các chú dẫn.7 

Tựa đê Linh Thao.17 

Điêu tiên định .17 

Nguyên Lý và Nên Tảng.17 

TUẦN THỨ NHẤT 

Việc xét mình riêng.19 

Xét mình chung.20 

Phương pháp xét mình chung - Xét mình hằng ngày.24 

Xưng tội chung và rước lê.25 

Cuộc thao luyện thứ nhât: Suy gẫm về ba tội.26 

Cuộc thao luyện thứ hai: về các tội lôi.29 

Cuộc thao luyện thứ ba.31 

Cuộc thao luyện thứ bô'n .32 

Cuộc thao luyện thứ năm .32 

Những điều phụ thêm .34 

TUẦN THỨ HAI 

Tiếng gọi Vua Hằng Sông.39 

Ngày thứ nhất và cuộc chiêm niệm thứ nhất về Nhập Thể.41 

Cuộc chiêm niệm thứ hai: về Giáng Sinh .43 


3 




















Cuộc chiêm niệm thứ ba: Phục niệm 1.45 

Cuộc chiêm niệm thứ tư: Phục niệm 2.45 

Cuộc chiêm niệm thứ năm: Áp dụng ngũ quan.45 

Ngày thứ hai.48 

Ngày thứ ba.49 

Lời phi lộ về việc suy xét bậc sông.49 

Ngày thứ bôn: Suy gẫm về Hai Cờ Hiệu.49 

Cũng ngày thứ bôn: Suy ngắm về Ba Mau Nguời.52 

Ngày thứ năm.54 

Ngày thứ sáu.55 

Ngày thứ bảy.55 

Ngày thứ tám.55 

Ngày thứ chín.55 

Ngày thứ muời.55 

Ngày thứ muời một.55 

Ngày thứ muời hai .55 

Ba Bậc Khiêm Nhuờng.56 

Lời phi lộ để làm việc lựa chọn.57 

Đặc tính của việc lựa chọn.58 

Về ba thì làm việc lựa chọn.59 

Cải thiện và canh tân đời sông và bậc sông.63 


4 
























TUẦN THỨ BA 

Ngày thứ nhât: Cuộc chiêm niệm thứ nhâ't.65 

Cuộc chiêm niệm thứ hai.67 

Ngày thứ hai.69 

Ngày thứ ba.69 

Ngày thứ bôn.69 

Ngày thứ năm.70 

Ngày thứ sáu.70 

Ngày thứ bảy.70 

Những quy tắc đê tự chỉnh đốn trong việc ăn uống.71 

TUẦN THỨ BỐN 

Cuộc chiêm niệm thứ nhất: Chúa hiện ra cho Đức Mẹ .75 

Chiêm niệm để đuợc tình yêu .77 

Ba cách cầu nguyện.80 

Các mầu nhiệm của cuộc đời Đức Kitô.85 

Bộ Nhận định thần loại thứ nhất.107 

Bộ Nhận định thần loại thứ hai.112 

Quy tắc vê bố thí.115 

Ghi chú vê bối rối.117 

Những quy tắc đê có cùng cảm nghĩ trong Giáo Hội .119 

Anima Christi.124 


5 
























[ 1 ] CÁC CHÚ DẪN ĐỂ ĐEM LẠI MỘT sự HIỂU BIẾT NÀO 
ĐÓ VỂ LINH THAO VÀ ĐẾ CHO NGƯỜI CHO LINH THAO 
VÀ NGƯỜI NHẬN LINH THAO TÌM ĐƯỢC Ở ĐÓ sự GIÚP 
ĐỠ. 

2 Chú dẫn thứ nhất. Qua từ ngữ "Linh Thao", ta hiểu đó là mọi 
cách xét mình, suy gâm, chiêm niệm, khẩu nguyện và tâm 
nguyện, và các việc thiêng liêng khác nhu sẽ nói sau. 3 VÌ nhu đi 
dạo, đi bộ, chạy nhảy, là những việc tập luyện thể thao, thì cũng 
thế, gọi là "Linh Thao" tất cả những cách sửa soạn và chuẩn bị 
linh hổn để loại bỏ những quyên luyến lệch lạc 4 và sau đó tìm 
kiêm ý Chúa trong cách xếp đặt cuộc đòi nhằm mưu ích cho linh 
hồn mình. 

[2] 1 Chú dẫn thứ hai. Nguòi trình bày cho nguòi khác một cách 
thức hay một trật tự để suy gâm hay chiêm niệm, phải thuật lại 
cách trung thành lịch sử về bài chiêm niệm hay bài suy gâm đó, 
bằng cách tiến hành những điểm, nhừ vào việc giải thích ngắn 
gọn hoặc tông quát. 2 VÌ một khi khởi từ một nền tảng xác thực về 
lịch sử, nguòi chiêm niệm tự mình nghiền ngâm và suy luận và 
tìm đuợc điều gì đó giải thích hay giúp cảm nghiệm hon về lịch 
sử ây, 3 hoặc nhò lý luận của mình, hoặc vì lý trí của họ đuợc soi 
sáng bởi on Chúa, 4 họ tìm đuợc huong vị và hoa trái thiêng liêng 
hon là nguòi cho Linh Thao giải thích và quảng diên nhiều về ý 
nghĩa lịch sử. 5 Bởi vì không phải nhừ vào sự hiểu biết nhiều, mà 
linh hồn đuợc no nê và thỏa mãn, nhung do cảm nghiệm và 
thuởng nêm các sự việc ở bên trong. 


7 



Lỉnh Thao 


[3] 'Chú dẫn thứ ba. Trong tát cả các cuộc thao luyện thiêng 
liêng sau đây chúng ta dùng hành vi của trí hiểu để suy nghĩ và 
hành vi của ý chí đê cảm mến, 2 nên phải chú ý điểm này là khi 
vận dụng hành vi của ý chí để tâm sự bằng miệng luõi hay bằng 
tâm trí, vói Chúa hay vói các thánh, 3 ta phải có thái độ cung kính 
hon khi ta dùng trí hiểu để hiểu biết. 

[4] 'Chú dẫn thứ bôh. Ta xác định những cuộc thao luyện sau 
đây đuợc phân chia thành bôh tuần, tuông ứng vói bôh phẩn để 
phân chia các cuộc thao luyện: 

2 tuần thứ nhất: suy xét và chiêm niệm về các tội lỗi; 

tuần thứ hai: về cuộc đòi Đức Ki-tô Chúa chúng ta cho đến hết 
ngày ruóc lá; 

Huân thứ ba: về cuộc thuong khó của Đức Ki-tô Chúa chúng ta; 

tuần thứ bôh: về sự sông lại và lên trời cùng vói ba cách cầu 
nguyện. 

4 Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là môi tuần phải kéo dài bảy 
hay tám ngày. 5 VÌ có khi trong tuần thứ nhât, có nguôi chậm gặp 
đuợc điểu mình tìm kiếm, tức là lòng thôhg hôi, sự đau đón, 
nuóc mắt vì những tội lôi mình. 6 Lại cũng có những nguôi mau 
lẹ hon kẻ khác, và bị xáo động hoặc bị thử thách nhiều hon bởi 
các "thần loại" khác nhau; 7 bởi vậy, tuần lê có khi phải đuợc rút 
ngắn lại, có khi phải đuợc kéo dài ra. về các tuần sau cũng làm 
nhu vậy, bằng cách tìm kiêm mọi sự theo nhu đề tài đuợc đề 
nghị cho. 8 Tuy nhiên các cuộc thao luyện sẽ kết thúc trong 
khoảng ba muoi ngày. 


8 



Bản văn A 


[5] 'Chú dẫn thứ năm. Người nhận các cuộc thao luyện, sẽ được 
nhiều ích lợi, nêu bước vào vói lòng quảng đại và sự hào hiệp 
vói Đấng Tạo Hóa và Chúa mình, [đểếmỊ dâng lên Ngài trót cả ý 
muôn và tự do mình, 2 để cho Chúa Chí Tôn [ xếp đặt ] sử dụng 
chính mình cũng như mọi sự mình có hợp với ý muốn cực thánh 
của Ngài. 

[6] 'Chú dẫn thứ sáu. Nê'u khi người cho những cuộc thao 
luyện thây người luyện tập Linh Thao không gặp biên chuyển 
thiêng liêng nào trong tâm hổn, như sự an ủi hay sầu khổ, cũng 
như không bị lay động bởi các thẩn loại khác nhau, 2 thì phải hỏi 
họ nhiều: 

Về các cuộc thao luyện, xem họ có làm đúng thòi giò đã được chỉ 
định không và làm thế nào. 

3 Về các điểu phụ thêm cũng vậy, hỏi xem họ có thi hanh cẩn thận 
không. Phải hỏi cách riêng về từng điểu một. 

4 Về an ủi và sẩu khô được nói ở sô' 316 và 317, về các điểu phụ 
thêm ả SỐ 73-90. 

[7] 'Chú dẫn thứ bảy. Nêu người cho các cuộc thao luyện thây 
người nhạn các thao luyện ấy bị sầu khô và cám dô, thì không 
nên tỏ ra cứng cỏi và khắt khe vói họ, nhưng phải tỏ ra dịu dàng 
và nhân từ, 2 cùng khuyến khích cho họ can đảm và mạnh mẽ 
trong tưong lai; bằng cách vạch cho họ biết những mưu mô của 
kẻ thù của bản tính loài người và giúp họ dọn mình sẵn sàng 
đón nhận an ủi sẽ đến. 

[8] 'Chú dẫn thứ tám. Người cho các cuộc thao luyện, tùy theo 
nhu cầu mà họ nhận thây liên quan đến sầu khô và mưu mô của 

9 



Lỉnh Thao 


kẻ thù, và liên quan đến an ủi nơi người nhận những thao luyện 
mà 2 CÓ thể trình bày cho họ những "quy tắc" thuộc tuần thứ nhất 
và thứ hai để giúp nhận biết các thẩn loại khác nhau, (số 313 và 
328). 

[9] 'Chú dẫn thứ chín. Cẩn lưu ý khi người tập luyện đang tập 
những cuộc thao luyện của tuần thứ nhất, nếu họ không phải là 
người thành thạo trong đàng thiêng liêng và bị cám dô một cách 
thô thiển và sô sàng, 2 chắng hạn chước cám dô bày cho họ thây 
những cản trở đôì với sự tiến lên trong đàng phụng sự Chúa, 
như những đau khổ, sự hô thẹn và sợ hãi bởi hư danh phàm tục 
xúi bẩy. 3 Người cho các cuộc thao luyện không nên nói cho họ về 
những quy tắc "về các thẩn loại khác nhau" thuộc tuần thứ hai. 
4 VÌ những quy tắc thuộc tuần thứ nhất làm ích cho họ bao nhiêu 
thì những quy tắc thuộc tuần thứ hai sẽ làm hại cho họ bấy 
nhiêu, bởi đây là vấn để quá tinh tê'và quá cao siêu mà họ không 
thể hiểu được. 

[10] 'Chú dẫn thứ mươi. Khi người cho các cuộc thao luyện thây 
người nhận các cuộc thao luyện bị quấy nhiêu và cám dô dưới 
hình thức sự thiện, đó là chính lúc phải trình bày cho họ những 
quy tắc thuộc tuần thứ hai như đã nhắc tới ở trên. 2 VÌ thường 
thường thù địch loài người hay cám dô dưới dạng sự thiện khi 
người luyện tập đang ở trong đời sông "quang minh" (vita 
illuminativa), tương ứng với những cuộc thao luyện thuộc tuần 
thứ hai 3 hơn là trong đời sôhg "thanh luyện" (vita purgativa), 
tương ứng với nhũrng cuộc thao luyện thuộc tuần thứ nhất. 

[11] 'Chú dẫn thứ mười một. Khi luyện tập các cuộc Thao Luyện 
của tuần thứ nhất, người nhạn các cuộc thao luyện sẽ được nhiều 

10 



Bản văn A 


ích lợi nếu không biết gì về những việc phải làm trong tuần thứ 
hai. 2 Trái lại, họ phải chú tâm thao luyện trong tuần thứ nhất để 
đạt đuợc kết quả mình tìm kiếm, nhu thể không hi vọng tìm 
đuợc điểu gì tô't hon trong tuần thứ hai. 

[12] 'Chứ dẫn thứ mười hai. Nguòi cho các cuộc thao luyện phải 
cẩn thận nhắc bảo nguôi nhạn các cuộc thao luyện để họ dành 
đủ một giò đổng hổ cho mỗi cuộc thao luyện trong sô'năm cuộc 
thao luyện hay chiêm niệm mà họ sẽ làm môi ngày, 2 họ phải 
luôn cô' gắng để hài lòng vói ý tuởng đã trải qua suô't một giò 
trong cuộc thao luyện, và thà làm quá một giò hon là kém. 3 VÌ kẻ 
thù thuòng hay làm mọi cách để ta rút ngắn thòi gian chiêm 
niệm, suy gẫm hay cẩu nguyện. 

[13] 'Chú dẫn thứ mười ba. Cũng phải chú ý điểu này: khi đuợc 
an ủi, việc chiêm niệm đủ một giò là điều dê dàng và nhẹ nhàng 
bao nhiêu, thì lúc gặp sẩu khổ, việc chiêm niệm cho đến hết giò 
lại thật khó khăn bây nhiêu. 2 Bởi thê' để chông lại sẩu khổ và 
thắng đuợc các con cám dô, nguôi luyện tập Linh Thao phải 
luôn làm quá một giò đổng hổ chút ít, để không những họ tập 
làm quen chông trả kẻ thù mà còn chà đạp đuợc nó nữa. 

[14] 'Chú dẫn thứ mười bốn. Nêu vị hướng dẫn thây người nhận 
các cuộc thao luyện được an ủi và đẩy lòng sô't sắng, phải 
khuyên họ đừng khấn hứa hay thề nguyền cách thiếu suy xét và 
vội vàng, 2 và nếu biết rõ người đó có tính nhẹ dạ thì càng phải 
khuyên cáo và nhắc bảo họ. 

3 VÌ mặc dù việc khuyên nhủ người nọ người kia vào đòi tu trì có 
khấn vâng phục, nghèo khó và khiết tịnh là việc chính đáng, 4 cho 


11 



Lỉnh Thao 


dù việc lành làm nhân danh lời khấn có giá trị hơn việc lành 
không khấn hứa. 5 Tuy nhiên phải rất cẩn thận để nhận biết rõ 
ràng tính tình và khả năng của người luyện tập và xem họ có thể 
được ích lợi hay gặp khó khăn gì không cho việc chu toàn điều 
họ muôn khấn hứa. 

[15] 'Chú dẫn thứ mười lăm. Người cho các cuộc thao luyện 
không nên thúc đẩy người nhận các cuộc thao luyện đến sự khó 
nghèo hay tuyên hứa sôhg nghèo khó hơn là điều ngược lại, 
hoặc đến bậc sôhg này hơn là bậc sông khác. 

2 VÌ dầu ngoài những cuộc thao luyện, chúng ta có thể khuyến 
khích những người tỏ ra thích hợp để chọn lựa sự tiết dục, sự 
trinh khiết, đời sống tu trì và mọi hình thức sông trọn hảo nào 
khác theo Tin Mừng, là điểu hợp pháp và đáng ngợi khen; 
3 nhưng đang khi luyện tập những cuộc thao luyện này, điều 
thích hợp và tôT đẹp hơn là chúng ta lo tìm kiếm Thánh ý Thiên 
Chúa, tức là để cho chính Đấng Tạo Hóa tự thông truyền chính 
mình cho linh hổn sốt mến , 4 ấp ủ nó trong tình yêu mến và sự 
ngợi khen Ngài, và đặt để nó vào con đường ở đó nó có thể 
phụng sự Ngài cách tô't đẹp hơn sau này. 5 Như thế, người cho 
các cuộc thao luyện không phải xoay hướng hoặc nghiêng chiểu 
về đàng này hay đàng kia, nhưng phải đứng ở giữa như cái cân, 
6 để cho Đấng Tạo Hóa trực tiếp hành động với thụ tạo của Ngài 
và thụ tạo với Đấng Tạo Hóa và là Chúa mình. 

[16] 'Chú dẫn thứ mười sáu. Để được như vậy, nghĩa là muôn để 
Đấng Tạo Hóa và Chúa hành động cách chắc chắn hơn nơi thụ 
tạo của Ngài, 2nê'u gặp trường hợp linh hổn đó bị thu hút và 
hướng chiểu về một điều gì đó cách lệch lạc, thì rất thích hợp 

12 



Bản văn A 


nếu lấy hết sức lực phản ứng hướng về điểu ngược lại với điều 
mình bị thu hút một cách xâb xa. 

3 Chắng hạn trường hợp một linh hổn ham muôn tìm kiêm và sở 
hữu một chức vụ hay một bổng lộc, không phải để tôn kính và 
làm vinh danh Thiên Chúa, Chúa chúng ta và cũng không phải 
nhằm vào việc cứu rôi các linh hổn, nhưng để tìm ích riêng và lợi 
lộc trần tục này: dinh hổn đó phải đem lòng hướng chiểu về điểu 
ngược lại bằng cách nài van tha thiết hơn trong khi cẩu nguyện 
và trong các việc thao luyện thiêng liêng khác, xin Thiên Chúa 
ban cho mình lòng ước muôh ngược lại, 5 nghĩa là không ước 
muôn chức vụ, bổng lộc ấy, hoặc bâ't cứ sự gì khác, trừ phi Chúa 
chí tôn thay đổi sự quyến luyến đẩu tiên nơi nó, bằng cách chỉnh 
đôn lại những ước muóri của nó. 

6 Như thế, nguyên nhân khiến ta ước muôn, hoặc sở đắc điểu này 
hay điểu khác duy chỉ do việc phụng sự, tôn vinh và làm sáng 
danh Chúa Chí Tôn mà thôi. 

[17] 'Chú dẫn thứ mười bảy: thật rất hữu ích nếu người cho các 
cuộc thao luyện, mặc dù không muôn tra hỏi hay tìm biết các tư 
tưởng riêng hoặc tội lỗi của người nhận các cuộc thao luyện, 
2 nhưng cẩn được thông tin cách trung thực về những xao động 
và tư tưởng do các thẩn loại khác nhau đưa tới cho họ; 3 VÌ tùy 
vào lợi ích nhiều hay ít mà người này có thể cho họ một sô' việc 
thao luyện thiêng liêng thích hợp và đáp ứng với những nhu cầu 
của linh hổn bị xao động như vậy. 

[18] 'Chú dẫn thứ mười tám. Vì phải thích hợp với khả năng của 
những người muôh tập luyện Linh Thao nghĩa là thích hợp với 


13 



Lỉnh Thao 


tuổi tác, văn hóa, và năng khiêu của họ mà áp dụng các cuộc 
thao luyện: 2 Vì thê' không nên đề ra cho nguôi thô kệch và 
những nguôi yếu sức những điểu rất khó làm hay không có ích 
lợi cho họ. 3 Cũng vậy, tùy theo mức độ môi nguôi muôn sẵn 
lòng mà phải cho họ những cuộc thao luyện thích hợp để họ có 
thể tìm đuợc sự giúp đõ và ích lợi hon. 

4 Bởi vậy, đỏi vói một nguôi chỉ chú tâm tìm sự giúp đõ để học 
hỏi và để đạt tói một sự thỏa mãn linh hổn ở một mức độ nào 
mà thôi, thì có thể để nghị cho họ việc xét mình riêng (sô'24-31), 
rồi việc xét mình chung (sô' 32-43); 5 và cách thức cẩu nguyện môi 
sáng độ nửa giò theo các giói răn cùng những tội trọng v.v. (sô' 
238-248); dại cũng khuyên họ xung tội tám ngày một lần, và có 
thể ruóc lê muòi lăm ngày một lần, và nếu họ khao khát hon thì 
tám ngày một lẩn. 7 Cách thức này thích hợp hon đôi vói những 
nguôi thô kệch hoặc không có văn hóa: sẽ cắt nghĩa cho họ từng 
giói răn một, rồi những tội trọng, các giói luật Hội Thánh, ngũ 
quan (sô'238-248) và các việc từ thiện. 

8 Cũng thê', nếu nguôi cho các cuộc thao luyện thây nguôi nhận 
các cuộc thao luyện không đủ sức khỏe hoặc khả năng tự nhiên 
vô'n không có hy vọng đuợc nhiều kết quả, 9 thì để nghị cho họ 
làm ít nhiều cuộc thao luyện nhẹ nhàng cho đến khi họ xung tội 
là điểu ích lợi hon; 10 sau đó sẽ cho họ một sô' việc xét mình và đề 
nghị cách thức xung tội siêng năng hon truóc, để giữ mình bển 
vững trong những gì đã thu hoạch đuợc. n Không nên dân đua 
họ đi xa hon vào việc chọn bậc sông hay những cuộc thao luyện 
khác ngoài khuôn khổ tuần thứ nhất, 12 nhâ't là khi ta có thể thu 
đuợc nhiều ích lợi hon vói những nguôi khác và khi không đủ 


14 



Bản văn A 


thời giờ để hướng dân tất cả mọi người. 

[19] 'Chú dẫn thứ mười chín. Đôi với những người bận việc công 
hay phải đảm nhận những việc hữu ích khác, 2 nhưng nếu người 
ấy có học thức hoặc thông minh, và nếu người ấy có thể dành 
một giờ rưỡi để tập luyện, thì sẽ giảng cho họ tại sao con người 
được dựng nên (sô'23). 3 Cũng có thể giảng cho họ trong nửa giò 
về việc xét mình riêng (số 24-31), rồi việc xét mình chung (sô'32- 
43), và cách thức xưng tội và rước lễ (sô'44). 4 Trong ba ngày, mỗi 
sáng họ dành một giò để suy ngắm về tội thứ nhâ't, thứ hai và 
thứ ba (sô' 45-54); 5 rồi trong ba ngày khác nữa, cũng vào giò đó, 
suy ngắm về các tội tiếp theo (sô'55-61); 6 tiê'p theo, trong ba ngày 
khác cũng vào giò đó, họ suy ngắm về những hình phạt tưong 
ứng vói các tội (sô'65-71). 

7 Trong ba bài suy gẫm đó, sẽ để nghị cho họ "mười điểu phụ 
thêm" (sô' 73-90); 8 còn về những mầu nhiệm của Chúa Ki-tô, 
người tập luyện sẽ theo thứ tự được quảng diễn chi tiết sau này 
trong chính những cuộc thao luyện. 

[20] 'Chú dẫn thứ hai mươi. Vói một người sẵn lòng hon và 
muôn tân tói bao nhiêu có thể, sẽ giảng hê't mọi cuộc thao luyện 
[ thiêng li êng] thiêng liêng theo thứ tự trình bày sau đây; 2 cách 
chung, người â'y sẽ càng tiên tói, nếu người â'y càng tách biệt 
khỏi hết thảy bạn bè, những người quen biết và mọi sự lo lắng 
thê' gian, 3 thí dụ, họ có thể bỏ noi đang ả, đến ở một nhà khác 
hay một phòng khác để sông kín đáo bao nhiêu có thể, 4 hầu môi 
ngày có thể rảnh rôi đi xem lê và dự kinh chiểu mà khỏi lo sợ 
những người quen biết làm ngăn trở. 


15 



Lỉnh Thao 


5 Sự tách biệt ấy phát sinh ba lợi ích chính giữa nhiều lợi ích khác: 

6 Thứ nhất: khi tách biệt bạn bè, những người quen biết và những 
công việc bể bộn để phụng sự và chúc tụng Thiên Chúa, họ được 
công phúc không ít trước mặt Thiên Chúa. 

7 Thứ hai: khi tách biệt như thế, thì trí khôn không bị phân chia 
nhiều đàng, nhưng tập trung hết nỗ lực vào một việc là phụng 
sự Đấng Tạo Hóa của mình và tìm lợi ích cho linh hổn mình, 8 VÌ 
thế họ sử dụng những tài năng tự nhiên của mình cách tự do 
hon để chăm chú tìm kiếm điểu họ hằng mong ưóc. 

9 Thứ ba: linh hổn ta càng ở một mình và xa vắng, càng dê gần 
Đấng Tạo Hóa và Chúa mình và dê kết hợp vói Ngài; 10 và càng 
được kết hợp như thê' vói Ngài thì càng được sẵn sàng để đón 
nhận nhiêu ân sủng và ân huệ của lòng nhân ái Ngài hon. 


16 



Bản văn A 


[21] NHỮNG CUỘC THAO LUYỆN THIÊNG LIÊNG ĐỂ Tự 
THẮNG MÌNH VÀ SAP XẾP cuộc ĐỜI MÀ [ KHỔNG CỒ ] 
KHÔNG QUYẾT ĐỊNH vì MỘT QUYẾN LUYẾN LỆCH LẠC 
NÀO. 

[22] ‘Muốn cho người cho các cuộc thao luyện thiêng liêng và 
người nhạn các cuộc Linh Thao tìm được sự giúp đõ và lợi ích 
nhiều hon, 2 phải tiền giả định rằng mọi tín hữu tôT lành phải 
mau mắn cứu vãn phán đoán của người khác hon là lên án nó. 
3 Và nếu không cứu vãn được, phải tự hỏi về cách thức họ hiểu 
phán đoán ấy thê'nào, và nếu họ hiểu sai thì phải sửa chữa vói 
tình thưong yêu. 4 Nếu làm thế không đủ, phải tìm mọi phưong 
thê'thích hợp để bào chữa cho đến khi hiểu đúng đắn phán đoán 
ây. 

[23] 4 NGUYÊN LÝ VÀ NỂN TẢNG 

2 Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự 
Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ đó cứu rôi linh hổn mình; 
3 và mọi loài khác dưói đâ't cũng được tạo dựng cho con người, 
để giúp họ đạt tói cứu cánh Đấng Tạo Hóa đặt cho họ. 4 Bởi thế 
người ta chỉ được sử dụng thụ tạo theo mức độ chúng giúp đạt 
tói cứu cánh và phải loại bỏ khi chúng làm cản trở mình đến cứu 
cánh đó. 

5 Đê được điều đó, cần phải giữ cho mình được bình tâm đối vói 
mọi thụ tạo, trong tát cả những gì nằm trong sự tự do của ta và 
không bị cấm; 6 đến nôi về phần mình, chúng ta không ưóc muôn 
sức khỏe hon bệnh tật, giàu sang hon nghèo khổ, danh vọng hon 
nhục nhã, sống trường thọ hon sôhg ngắn ngủi và tưong tự thế 


17 



Linh Thao 


đôi với mọi sự khác, 7 nhưng chỉ ước muôh và chọn lựa điểu gì 
dẫn đưa chúng ta hơn tới cứu cánh vì đó chúng ta được dựng 
nên. 


18 



TUẦN THỨ NHẤT 

[24] mỆC XÉT MÌNH RIÊNG VÀ HANG ngày gồm ba 
"THÌ" VÀ HAI LẦN XÉT MÌNH. 

2 Thì thứ nhất: ban sáng ngay khi thức dậy phải dốc lòng giữ mình 
cẩn thận không sa ngã vào một tội riêng hay một nết xâ'u nào đó, 
mà ta muôn tu sửa hay cải thiện. 

[25] 'Thì thứ hai: sau bữa ăn, xin Thiên Chúa ban cho điều mình 
muốn, nghĩa là an đuợc nhớ lại bao nhiêu lẩn đã sa ngã vào tội 
riêng hay nết xâ'u ấy và cải thiện mình về sau. 2 Rổi xét mình lẩn 
thứ nhái: hỏi mình về điểm riêng mà mình đã dốc lòng và là 
điểm mà mình muốn tu sửa và cải thiện; 3 như thế phải nghiền 
ngẫm từng giò từng lúc, bắt đẩu từ khi thức dậy cho đến giò và 
thòi điểm xét mình hiện tại. 4 Ghi trên hàng thứ nhất của chữ 
"g=" sô' điểm tuông ứng vói sô' lần sa ngã vào tội riêng hay nết 
xâu ấy; 5 và sau đó lại dốc lòng cải thiện từ lúc đó cho đến lần xét 
mình thứ hai mình sẽ làm. 

[26] 'Tlu thứ ba. Sau bĩra tôi, sẽ làm việc xét mình lẩn thứ hai, 
cũng xét từng giò, từ lúc xét mình lần thứ nhâl cho đến bây giò, 
2 và ghi trên hàng thứ hai của chữ "g=" sô' điểm tuông ứng vói sô' 
lẩn sa ngã vào tội riêng hay nết xâu riêng ây. 

[27] 3 SAU ĐÂY LÀ BỐN ĐIỂU PHỤ THÊM ĐỂ DIỆT TRỪ 
MỘT TỘI HAY MỘT NẾT XẤU RIÊNG NÀO CÁCH MAU 
CHÓNG HƠN 

2 Điểu phụ thêm thứ nhất. Mỗi lẩn sa ngã vào tội hay nê't xâu riêng 
â'y, hãy để tay lên ngực, hối tiếc vì đã sa ngã. 3 Điều này có thể 
làm truóc mặt nhiều nguôi mà không ai chú ý đến điều mình 
làm. 


19 



Lỉnh Thao 


[28] Điều phụ thêm thứ hai. Vì hàng thứ nhầt của chữ "g=" ứng 
với lẩn xét mình thứ nhất, hàng thứ hai ứng với lẩn xét mình thứ 
hai, buổi tôi hãy xem lại nếu có sự cải thiện nào từ hàng thứ nhất 
sang hàng thứ hai, nghĩa là từ lẩn xét mình thứ nhất đến lẩn xét 
mình thứ hai không. 

[29] Điều phụ thêm thứ ba. So sánh ngày thứ hai vói ngày thứ 
nhất, nghĩa là hai lẩn xét mình trong ngày hôm nay vói hai lẩn 
xét mình hôm truóc, và xem từ ngày nọ sang ngày kia xem mình 
có cải thiện không. 

[30] Điều phụ thêm thứ bốn. So sánh tuần nọ vói tuần kia, xem 
trong tuần này đôi vói tuần truóc mình có sự cải thiện nào 
không. 

[31] Phải chú ý, chữ "G=" hoa thứ nhất sau đây ứng vói ngày 
chủ nhật, chữ "g=" thứ hai nhỏ hon ứng vói ngày thứ hai, chữ 
thứ ba ứng vói ngày thứ ba v.v. 

g 

g 

s - 

g - 

g — 

g — 

g 

[32] 'XÉT MÌNH CHUNG ĐỂ THANH TẨY MÌNH VÀ ĐỂ 
XƯNG TỘI TỐT HƠN 

2 Tôi tiền giả định rằng trong nguôi tôi có ba thứ tu tuởng: một 
thứ là của riêng tôi hoàn toàn bởi tự do và ý muôn của tôi phát 

20 



Bản văn A 


sinh, còn hai thứ kia từ bên ngoài đến, một thứ do thần lành, và 
một thứ do thẩn dữ. 

[33] 'VỂ Tư TƯỞNG 

2 CÓ hai cách lập công khi một tư tưởng xâu từ bên ngoài đến; 

3 Thí dụ một tư tưởng xúi phạm tội trọng chợt đến, tôi liền chông 
lại tức khắc và nó chịu thua. 

[34] 'Cách lập công thứ hai là khi cùng một tư tưởng xâu trả lại 
và tôi chống lại nó; rồi nó liên tục trở lại vói tôi; và tôi, tôi cứ 
chống lại mãi cho đến khi nó chịu tháo lui vì thất bại. 2 Cách thứ 
hai này có công phúc hon cách thứ nhất. 

[35] 'Người ta phạm một tội nhẹ khi cùng một tư tưởng xui 
phạm tội trọng đến và người ta để tai nghe nó khi ngưng lại ở đó 
một chút, 2 hoặc khi đón nhận vói một niềm vui khoái nào đó của 
giác quan, hay khi trê nải một chút trong việc xua đuổi nó. 

[36] Có hai cách phạm tội cách nặng nề: 

Cách thứ nhất là ưng thuận một tư tưởng xâu để hành động 
ngay theo điểu mình đã ưng thuận, hoặc để chuyển thành hành 
động nêu có thể. 

[37] 'Cách phạm tội trọng thứ hai là phạm tội ấy bằng việc làm. 
Và như thê'tội trở thành nặng thêm vì ba lý do: 2 thứ nhái, vì thòi 
gian lâu hon; thứ hai, vì cường độ mãnh liệt hon; thứ ba, vì thiệt 
hại lón hon cho cả hai người. 


21 



Linh Thao 


[38] LỜI NÓI 

2 Đừng dựa vào Đấng Tạo Hóa hay vào thụ tạo mà thể nếu không 
phải là vì sự thật, vì cẩn thiết và vì sự tôn kính. 3 Tôi hiểu "cần 
thiết" không phải là một khắng định về bất cứ sự thật nào, 
nhung chỉ là khắng định về sự thật quan trọng đôi vói ích lợi 
phẩn hổn hay phẩn xác hoặc về của cải đòi này. 4 Chúng ta nói: 
"tôn kính" là khi kêu đến tên Thiên Chúa, phải suy xét giữ sự 
tôn kính nhu vinh dự phải có dành cho Thiên Chúa. 

[39] Thải chú ý điểu này: là khi thể một cách nông nổi, nếu 
nguôi ta nại đến Đấng Tạo Hóa, thì tội sẽ nặng hon là lấy thụ tạo 
mà thề; 2 nhưng thề cho phải lẽ theo đúng sự thật vì cẩn thiết và 
vói niềm tôn kính mà lấy thụ tạo mà thể thì khó khăn hon là khi 
nại đến Đấng Tạo Hóa, vì các lý do sau: 

3 Lý do thứ nhất: Khi chúng ta muôh lấy một thụ tạo nào đó mà 
thể, thì chính việc muôn kêu tên một thụ tạo không làm chúng ta 
chú ý và thận trọng để nói sự thật hay để quả quyết sự thật theo 
sự cẩn thiết cho bằng việc muôn nại đến tên Chúa Tể và Đấng 
Tạo Hóa của mọi loài. 

4 Lý do thứ hai: khi lấy thụ tạo mà thể, thì không dễ giữ sự tôn 
kính và kính trọng đôi vói Đấng Tạo Hóa bằng khi thề và kêu 
tên chính Đấng Tạo Hóa và Chúa Tể. Vì chính việc muôn nại đến 
tên Thiên Chúa, tự nó thúc đẩy chúng ta tỏ lòng kính trọng và 
lòng tôn kính hon việc muôn kêu tên vật thụ tạo. 5 Bởi vậy, nguôi 
hoàn thiện đuợc phép lấy thụ tạo mà thể hon nguôi còn bất toàn. 
6 VÌ nhừ sự chiêm niệm liên lỉ và on soi sáng trí khôn, những 
người hoàn thiện suy xét, nguyện ngắm và chiêm niệm hon về 


22 



Bản văn A 


việc Thiên Chúa ở trong môi vật thụ tạo theo yếu tính, sự hiện 
diện và quyển năng riêng của Ngài. 7 Như thế, khi lấy thụ tạo mà 
thể, họ đủ năng lực và sẵn sàng hon những nguôi bất toàn để tỏ 
lòng tôn kính và kính trọng đôi vói Đấng Tạo Hóa và Chúa 
mình. 

ẵ Lý do thứ ba: khi nguôi ta cứ lấy thụ tạo mà thề luôn mãi, thì 
những nguôi bâ't toàn có nguy co sa vào việc tôn thò ngẫu tuợng 
hon những nguôi hoàn thiện. 

[40] 'Đừng nói lời phù phiếm. Tôi hiểu lời phù phiếm là những 
lời không mang lại lợi ích gì cho tôi, hay cho nguôi khác và cũng 
chang đuợc quy vào ý hướng đó. 2 Bởi vậy, khi nói bất cứ điều gì 
tự nó ích lợi hay là có ý làm ích cho linh hổn mình hay cho người 
khác hoặc cho thân xác hay về của cải trần thê'thì không bao giò 
là lời phù phiếm. 3 Cũng không phải là phù phiếm cả khi nói 
những điểu không thuộc bậc sông của mình, như một tu sĩ nói 
về chiến tranh hay thưong mại. 4 Nhưng trong mọi trường hợp 
trên, người ta được công khi nói nhằm mục đích tốt và phạm tội 
khi nhằm mục đích xâu hay nói cách vô ích. 

[41] 1 Không nói lời vu không hay nói xâu. Vì nếu tôi tiết lộ một 
tội trọng không công khai, tôi phạm tội nặng; nếu đó là một tội 
nhẹ, tôi phạm tội nhẹ; và nếu là một nết xâu, tôi tỏ chính nết xấu 
của tôi. 2 Nhưng vói một ý ngay lành, thì tôi có thể nói về tội 
phạm hay lôi lẩm người khác theo hai cách: 

3 Cách thứ nhất: khi là một tội công khai, chẳng hạn một cô gái 
dâm đãng công khai, hay một bản luận tội ở tòa án, hay một sai 
lẩm công khai đẩu độc các linh hổn mà nó được bàn bạc đến. 


23 



Lỉnh Thao 


i Cách thứ hai: khi một tội kín được tiết lộ cho một người nào để 
giúp tội nhân hôi cải, vói điểu kiện phải có một sô' động co 
nghiêm túc hoặc lý do khả thi để nghĩ rằng điều đó có thể giúp 
đõ tội nhân. 

[42] !VỂ VIỆC LÀM 

2 Láy mười điều răn của Chúa và sáu giói luật của Giáo Hội và 
các huân lệnh của bể trên làm đề tài. Mọi hành động vi phạm 
ngược vói bâ't cứ một trong ba điểu này đểu là một tội, nặng nhẹ 
tùy theo tẩm quan trọng nhiều ít. 3 Về huân lệnh của bể trên, tôi 
hiểu là "Sắc lệnh về binh Thánh Giá" và về các ân xá khác, như 
những ân xá để được hòa bình, vôh được ban ra vói điểu kiện 
xưng tội và rưóc lê. 4 VÌ không phải là nhẹ tội khi gây có cho 
người khác hanh động ngược vói những huấn dụ và các huấn 
lệnh rất đạo đức như thê' của Bề Trên chúng ta, hay khi chính 
mình hành động như vậy. 

[43] THƯƠNG PHÁP XÉT MÌNH CHUNG, PHƯƠNG PHÁP 
NÀY GỒM NĂM ĐIỂM 

2 Điểm thứ nhất: tạ an Thiên Chúa, Chúa chúng ta vì những an 
huệ đã nhạn được. 

3 Điểm thứ hai: xin an nhạn biết các tội lôi của mình và từ bỏ 
chúng. 

4 Điểm thứ ba: xét hỏi linh hổn mình, từ khi thức dậy cho tói lúc 
xét mình hiện tại, từng giò, từng lúc, 5 trước hê't về tư tưởng, rồi 
về lời nói, sau đó đến hành động, theo cùng một trật tự đã đề 
cập trong việc xét mình riêng. 


24 



Bản văn A 


6 Điểm thứ bốn: xin Thiên Chúa tha thứ những lôi lẩm. 

7 Điểm thứ năm: dóc lòng cải thiện nhờ ơn Chúa. Đọc Kinh Lạy 
Cha. 

[44] 4 XƯNG TỘI CHUNG VÀ RƯỚC LỄ 

2 Người tự ý xưng tội chung, sẽ được nhiều ích lợi, sau đây xin kể 
ba điểu: 

3 ích lợi thứ nhất: người nào xưng tội hàng năm, dĩ nhiên không 
buộc phải xưng tội chung, 4 nhưng nếu làm được thì có ích lợi và 
công phúc lớn hơn, vì có lòng thôhg hôi hiện tại mãnh liệt hơn 
về tất cả các tội lôi và mọi hành động xâu xa trong cả đời mình. 

5 ích lợi thứ hai: khi tập các bài Linh Thao này người ta có được sự 
hiểu biết thâm sâu về nhũrng tội lôi và sự xấu xa của chúng hơn 
là khi không để ý gì đến những điểu nội tâm. 6 LÚC này nhờ có sự 
hiểu biết và lòng ăn năn đau đớn về tội lôi như thế, người ta 
được ích lợi và công phúc nhiều hơn là đã có được trước đây. 

7 ích lợi thứ ba: tiếp theo, khi đã xưng tội cách tô't đẹp hơn và được 
chuẩn bị đẩy đủ hơn, người ta cảm thấy mình được thêm xứng 
đáng và sẵn sàng hơn để lãnh Bí Tích Thánh Thể, 8 là Bí Tích mà 
khi lãnh nhận, không những giúp ta khỏi sa ngã phạm tội, mà 
còn giúp duy trì sự lớn lên của ân sủng. 

9 Việc xưng tội chung này nên làm ngay sau các cuộc thao luyện 
của tuần thứ nhát. 


25 



Lỉnh Thao 


[45] 'CUỘC THAO LUYỆN THỨ NHẤT LÀ MỘT BÀI SUY 
GẪM [GỦA] BẰNG BA TÀI NĂNG VỂ TỘI THỨ NHẤT, THỨ 
HAI VÀ THỨ BA. 2 CUỘC THAO LUYỆN NÀY GỒM: KINH 
DỌN LÒNG VÀ HAI TIỂN NGUYỆN VÀ BA ĐIỂM CHÍNH VÀ 
MỘT CUỘC TÂM Sự. 

[46] Kinh dọn lòng. Cốt xin Thiên Chúa ơn sủng để tâ't cả ý 
hướng, hành vi và hoạt động của tôi chỉ quy hướng về việc 
phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn. 

[47] 1 Tiền nguyện thứ nhất. Là việc đặt khung cảnh, bằng cách 
nhìn xem nơi chôh. 2 Ớ đây nên chú ý rằng trong khi chiêm niệm 
hay suy gâm những gì hữu hình, thí dụ chiêm niệm Đức Ki-tô là 
Đấng hữu hình, 3 đặt khung cảnh là lấy con mắt tưởng tượng 
nhìn thây nơi chôh cụ thể bằng cách đặt trước mắt điểu tôi muôn 
chiêm ngắm diên ra. 4 Tôi nói nơi chôh cụ thể, chang hạn một đền 
thờ hay một quả núi mà Chúa Ki-tô hay Đức Mẹ ở đó, tùy theo 
điểu tôi muôn chiêm niệm. 5 Trong việc chiêm niệm những điểu 
vô hình, chang hạn ở đây, về tội lôi thì đặt khung cảnh là lấy con 
mắt tưởng tượng nhìn thây và suy xét linh hổn tôi bị giam cẩm 
trong thân xác hay hư nát này và 6 tất cả hợp thể ở trong thung 
lũng này như bị đày ải giữa các thú vật vô tri vô giác. Tôi nói: tất 
cả hợp thể linh hổn và thể xác. 

[48] 'Tlíứ hai. Là xin Thiên Chúa điều tôi muôh và ước ao. 2 Điểu 
cầu xin phải hợp với đề tài được đề ra, nghĩa là nếu khi việc 
chiêm niệm nhằm vào Mẩu Nhiệm Phục Sinh, thì xin được vui 
mừng với Chúa Ki-tô vui mừng, Mếu chiêm niệm nhằm vào sự 
Thương Khó thì phải xin ơn đau khổ, khóc lóc và đau buổn với 
Chúa Ki-tô đau khổ. 4 Ớ đây phải cầu xin được lòng hô thẹn và 


26 



Bản văn A 


ngượng ngùng với chính mình khi nhìn thây bao nhiêu người đã 
bị phạt trong hỏa ngục chỉ vì một tội trọng, 5 thế mà tôi, biết bao 
lẩn đáng bị phạt đòi đòi vì bây nhiêu tội tôi đã phạm. 

[49] (Giải thích) Trước mỗi lẩn chiêm niệm hay suy gẫm, bao giò 
cũng phải đọc kinh dọn lòng mà không thay đổi và hai tiền 
nguyện như đã để cập, thỉnh thoảng có sự thay đổi tùy theo đề 
tài được đề ra. 

[50] l Điêm thứ nhất là việc áp dụng trí nhó về tội đẩu tiên, tội 
của các thiên thẩn, kê' đó tập luyện bằng cách dùng trí hiểu để 
nghiền ngâm để tài, rồi dùng đến ý chí. 2 Tìm cách nhớ lại và 
thâu hiểu tâ't cả những điểu đó để hổ thẹn hon và ngượng ngùng 
hon. 3 Làm việc so sánh giữa một tội độc nhâ't của các thiên thẩn 
vói những tội vô vàn vô sô' của tôi; trong khi các thiên thẩn đã 
phải sa vào hoả ngục chỉ vì một tội, còn tôi, biết bao lần đã chẳng 
đáng bị phạt như thê'vì bây nhiêu tội tôi ư? 4 Tôi nói: Ghi nhó tội 
của các thiên thẩn, nghĩa là một khi đã được dựng nên trong ân 
sủng và đã không muôn dùng tự do của mình đê tôn kính và 
phục tùng Đấng Tạo Hóa và Chúa mình, 5 bằng cách nào họ đã 
trở nên kiêu ngạo, đã bước từ ân sủng sang sự ác và đã bị xua 
đuổi từ thiên đàng xuống hoả ngục. 6 Đoạn dùng trí khôn đê 
nghiền ngâm đề tài một cách chi tiết hon, rồi dùng ý chí để đánh 
động những cảm xúc của mình hon. 

[51] 'Thứ hai: cũng làm như thế, nghĩa là áp dụng ba tài năng 
(của linh hồn) vào tội Ađam và Eva; 2 ghi nhớ rằng chỉ vì một tội 
â'y, hai ông bà đã phải làm việc đền tội lâu dài như thê'nào, và sự 
hư hỏng khủng khiếp biết bao đã đi vào nhân loại, cũng như biết 
bao nhiêu dân tộc đang đi lẩn xuông hỏa ngục. 3 Tôi nói: ghi nhó 

27 



Lỉnh Thao 


tội thứ hai, tức là tội tổ tông chúng ta: sau khi ông Ađam đã 
được dựng nên trong cánh đổng Damas và được đặt vào trong 
vườn địa đàng, và sau khi Eva được dựng nên bởi xưong sườn 
của ông, 4 hai ông bà đã được lệnh cấm không được ăn trái cây 
của sự hiểu biết, nhưng ông bà đã ăn và như thê' đã phạm tội. 
5 Sau đó, được mặc áo da thú, và bị đuổi ra khỏi địa đang, không 
còn sự công chính nguyên thủy vì mình đã đánh mất, hai ông bà 
sông su ót đòi trong vô sô" gian lao và phải làm việc hãm mình 
đền tội nặng nề. 6 Sau đó, nghiền ngâm bằng trí khôn, cách đặc 
biệt hon, dùng ý chí như đã nói trên. 

[52] 1 Thứ ba: cũng làm như thê'về tội thứ ba, tội riêng của bâ't kỳ 
ai, chỉ vì một tội trọng đã phải sa vào hoả ngục; và của nhiều 
người khác kê chang xiết, cũng đã sa vào hỏa ngục vì những tội 
còn ít hon tội tôi đã phạm. 

2 Tôi nói: cũng làm như thê'về tội riêng thứ ba, tức ghi nhó trong 
trí sự nặng nề xâu xa của tội phạm chông lại Chúa là Đấng Tạo 
Hóa và Chúa mình; 3 lâ'y trí khôn nghiền ngâm đề tài: một khi 
phạm tội và hành động phản lại Đấng Tô't Lành vô cùng, người 
đó đã bị phạt đòi đòi cách thích đáng như thê'nào, và kết thúc 
bằng cách dùng ý chí như đã nói trên. 

[53] ‘Trong khi tưởng tượng Đức Ki-tô Chúa chúng ta ở trưóc 
mặt tôi và Ngài chịu treo trên Thánh Giá, tôi làm cuộc tâm sư 
cùng Ngài: vì đâu từ một Đấng Tạo Hóa, Chúa đã xuôhg thêTàm 
người, từ cuộc sông vĩnh cửu, Chúa đã nhận cái chết phàm trân 
và chết như thê'vì tội lôi tôi. 2 Cũng nhìn ngắm chính mình tôi: tôi 
đã làm gì cho Đức Ki-tô? Tôi đang làm gì cho Đức Ki-tô? Và tôi 
phải làm gì cho Đức Ki-tô? 3 Cuốỉ cùng nhìn thây Chúa, đang bị 


28 



Bản văn A 


treo như thế trên Thánh Giá và nghiền ngâm những điểu hiện 
đến trong tôi. 

[54] (Giải thích) 'Tám sự chính là nói như một người bạn nói vói 
bạn mình hay như một người đẩy tó nói vói chủ mình; 2 CÓ khi 
xin một an nào đó, có khi xưng thú một điểu xâu đã phạm, có 
khi tỏ bày việc của mình và xin chỉ bảo tùy theo đề tài đó. Và 
đọc Kinh Lạy Cha. 

[55] 'CUỘC THAO LUYỆN THỨ HAI LÀ MỘT BÀI SUY GAM 
VỂ CÁC TỘI LỖI, SAU KINH DỌN LÒNG VỚI HAI TIỀN 
NGUYỆN, GỒM CÓ NĂM ĐIỂM VÀ MỘT cuộc TÂM sự. 

2 Kin lĩ dọn lòng như trước. 

3 Tiêh nguyện thứ nhất: đặt khung cảnh như trước. 

4 Tiê'n nguyện thứ hai: xin điểu tôi muôn. Ớ đây là xin được lòng 
đau đón sâu xa và mãnh liệt và chảy nưóc mắt ra vì những tội lôi 
tôi. 

[56] 'Điểm thứ nhất: về diễn tiến các tội, nghĩa là ghi nhớ mọi tội 
đã phạm trong đòi tôi bằng cách nhìn xem từng năm hay từng 
thòi kỳ một. 2 CÓ ba điểu giúp ích cho việc đó: 

Thứ nhất: là nhìn lại những noi chôh và nhà cửa tôi đã ỏ. 

Thứ hai: là nhìn lại nhĩrng tiếp xúc, giao dịch tôi đã có vói người 
khác; 

Thứ ba: nhìn lại những nghề nghiệp tôi đã sông. 

[57] Điểm thứ hai: cân nhắc các tội bằng cách nhìn xem sự xấu xa 
và độc hại mà môi tội trọng đã phạm chứa đựng những điểu ấy, 
cho dù không bị cấm. 


29 



Lỉnh Thao 


[58] l Điểm thứ ba: nhìn xem chính tôi, tôi là ai để nhận thây 
mình càng lúc càng nhỏ bé hơn, ví dụ: 

Thứ nhất: tôi là ai, chính tôi, khi so sánh với mọi người; 

2 Thứ hai: loài người là gì khi so sánh với các thiên thẩn và các 
thánh trên thiên đàng; 

3 Thứ ba: nhìn xem cả thụ tạo là gì khi so sánh với Thiên Chúa; 
vậy thì tôi, chỉ một mình, tôi có thể là gì? 

4 Thứ bôn: nhìn xem tất cả sự hư nát và xâu xa của thân xác tôi; 

5 Thứ năm: nhìn xem tôi như là một vết thương và một ung nhọt, 
từ đó sinh ra biết bao tội lỗi cùng biê't bao sự hung ác và là một 
châ't độc quá kinh tởm dường ấy. 

[59] l Điểm thứ bôh: suy xét xem Thiên Chúa là ai mà tôi đã 
phạm tội chông lại Ngài, theo những ưu phẩm của Ngài, bằng 
cách so sánh những ưu phẩm đó với những điểm trái ngược nơi 
tôi: 2 sự khôn ngoan của Ngài với sự dốt nát của tôi, sự toàn năng 
của Ngài với sự yếu đuôi của tôi, sự công chính của Ngài với sự 
bâ't chính của tôi, sự tô't lành của Ngài với sự độc ác của tôi. 

[60] 'Điểm thứ năm. Tiếng kêu ngạc nhiên với một lòng xúc 
động mạnh mẽ, nghiền ngâm về mọi thụ tạo, làm sao chúng đã 
để tôi sông, 2 các thiên thần vốn là lưỡi gươm công thẳng của 
Thiên Chúa, làm sao mà các đấng ấy đã chịu đựng được tôi, che 
chở và cầu bầu cho tôi; 3 rồi các vị thánh, làm sao mà các ngài đã 
bầu cử và khấn cẩu cho tôi; lại các tầng trời, mặt trời, mặt trăng, 
các vì tinh tú cùng các nguyên tô', hoa quả, chim chóc, tôm cá và 
các giông thú vật; 4 và trái đâ't sao không nứt nẻ ra để nuốt lây tôi 


30 



Bản văn A 


bằng cách tạo nên những tầng địa ngục mới để tôi chịu khô đời 
đời trong đó. 

[61] Kê't thúc bằng cuôc tâm sư về lòng nhân từ, trong khi thân 
thưa vói Thiên Chúa và tạ an Thiên Chúa vì Ngài đã cho tôi 
sôhg đến bây giò, và dô'c lòng nhờ an Chúa cải thiện mình từ 
này về sau. Đọc Kinh Lạy Cha. 

[62] iCUỘC THAO LUYỆN THỨ BA LÀ PHỤC NIỆM cuộc 
THAO LUYỆN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI VỚI BA LẦN TÂM 
Sự. 

2 Sau kinh dọn lòng và hai tiền nguyện, lặp lại hai cuộc Linh Thao 
thứ nhất và thứ hai, chú ý và ngừng lại ở những điểm tôi đã cảm 
thây được an ủi hon hoặc phải sẩu khô hon hay được một tình 
cảm thiêng liêng mãnh liệt hon, 3 sau đó làm ba cuộc tâm sự theo 
cách sau đây: 

[63] 'Cuộc tâm sự thứ nhất: vói Đức Mẹ, để Người cẩu cùng Con, 
cũng là Chúa của Người, ban an cho tôi về ba điểu: 

2 Một là cho tôi cảm thấy được sự hiểu biết bên trong về các tội lôi 
tôi, và tôi góm ghét nó. 

3 Hai là cho tôi cảm thây được sự lệch lạc trong hành động của tôi 
để một khi góm ghét nó, tôi cải thiện mình cùng tự chinh đôh lại 
cho trật tự; 

4 Ba là xin cho được hiểu biết thế gian, để một khi góm ghét nó, 
tôi loại bỏ khỏi mình những điều thuộc về trần tục và phù 
phiếm. Đoạn đọc một Kinh Kính Mừng. 

5 Cuộc tâm sự thứ hai: cầu xin cùng điểu ấy vói Đức Chúa Con, để 


31 



Lỉnh Thao 


Ngài xin cùng Đức Chúa Cha ban cho tôi ơn ấy. Đoạn đọc một 
kinh Anima Christi (Lạy Hổn Chúa Ki-tô). 

6 Cuộc tâm sự thứ ba: cẩu xin cùng điểu ây với Đức Chúa Cha, để 
chính Chúa Hằng Sôhg ban ơn ấy cho tôi. Đoạn đọc một Kinh 
Lạy Cha. 

[64] iCUỘC THAO LUYỆN THỨ BỐN LÀ TÓM LƯỢC LẠI 
CHÍNH CUỘC THAO LUYỆN THỨ BA 

2 Tôi nói tóm luợc lại, để cho trí khôn, một khi không lo ra, thì 
nghiền ngâm cách chăm chú qua việc hổi niệm những điểu đã 
chiêm niệm trong các cuộc thao luyện truớc; rồi cũng làm lại ba 
cuộc tâm sự trên. 

[65] 'CUỘC THAO LUYỆN THỨ NĂM LÀ MỘT BÀI SUY 
GẪM VỂ HỎA NGỤC, GỒM, SAU KINH DỌN LÒNG VỚI HAI 
TIỂN NGUYỆN LÀ NĂM ĐIỂM VÀ MỘT cuộc TÂM sự. 

2 Kinh dọn lòng: Nhu kinh dọn lòng thuờng lệ. 

"Tiền nguyện thứ nhất: đặt khung cảnh, ở đây, lây con mắt tuởng 
tuợng nhìn xem chiểu dài, chiểu rộng và chiểu sâu của hỏa ngục. 

4 Tiển nguyện thứ hai: xin điểu tôi ước muôn: Ớ đây, xin cho được 
cảm thây trong lòng sự đau khổ mà những kẻ bị phạt trong hỏa 
ngục phải chịu, 5 để nếu tôi có quên tình yêu của Chúa Hằng 
Sôhg vì các lôi lẩm của mình, thì ít ra sự sợ hãi về những sự đau 
khổ ây giúp tôi đừng sa ngã vào trong tội lỗi. 

[66] Điểm thứ nhất: là xem thây bằng con mắt tưởng tượng 
những khói lửa bao la và các linh hổn như ở trong bầu lửa cháy 
đỏ. 


32 



Bản văn A 


[67] Điểm thứ hai: nghe bằng tai những tiêng than khóc, những 
lời gào thét kêu la, những lời phạm thượng chông lại Đức Ki-tô, 
Chúa chúng ta và chông lại tát cả các thánh. 

[68] Điểm thứ ba: bằng khứu giác, ngửi khói, diêm sinh, nơi xú 
uế và những sự thôi rữa. 

[69] Điểm thứ bôh: nêm, bằng vị giác, những sự cay đắng như 
nước mắt, sự buồn phiền và giòi bọ rúc rỉa lương tâm. 

[70] Điểm Thứ năm: sờ, bằng xúc giác, nghĩa là sờ vào lửa đang 
cháy bén và thiêu đốt các linh hồn như thế nào. 

[71] 1 Khi làm cuôc tâm sư với Chúa Ki-tô, đem lòng trí ghi nhớ 
các linh hổn trong hỏa ngục, những kẻ này vì không tin Chúa 
đến, những kẻ khác đã tin điểu đó nhưng không ăn ở theo các 
giới răn Ngài. 2 Phân chia các linh hổn ấy thành ba nhóm: 

Thứ nhát: các linh hổn trước khi Chúa đến thế gian; 

Thứ hai: các linh hổn thời Chúa sông ở thế gian; 

Thứ ba: các linh hổn sau khi Chúa ở trần gian. 

3 Rổi tạ ơn Chúa vì đã không để tôi rơi vào một trong ba nhóm ấy 
mà kết liễu sự sông tôi. 4 Cũng tạ ơn Chúa, vì cho đến nay, Chúa 
luôn tỏ ra thương xót và nhân từ với tôi dường ấy. 

Kết thúc bằng một Kinh Lạy Cha. 

[72] '(Giải thích) Cuộc thao luyện thứ nhát sẽ làm vào nửa đêm, 
cuộc thứ hai sẽ làm vào buổi sáng, sau khi thức dậy; cuộc thứ ba 
trước hay sau Thánh Lê nhưng phải là trước bữa trưa; cuộc thứ 
bổn sẽ làm vào giờ hát kinh chiều; cuộc thứ năm một giờ trước 
bữa ăn tôi. 


33 



Lỉnh Thao 


2 Thòd dụng biêu này có tính phỏng chừng cho các giờ - tôi nghĩ là luôn dành 
cho tất cả bôn tuấn; tùy theo tuổi tác, điều kiện và tính khí cho phép 
nguôi luyện tập làm cả năm cuộc Thao luyện hay ít hon. 

[73] 2 NHỮNG ĐIỂU PHỤ THÊM ĐỂ TẬP CÁC cuộc THAO 
LUYỆN TỐT ĐẸP HƠN VÀ ĐỂ TÌM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỂU 
MÌNH AO ƯỚC CÁCH DỄ DÀNG HƠN. 

2 Điều phụ thêm thứ nhất. Khi đã nằm xuôhg và sắp sửa ngủ, trong 
khoảng một kinh "Kính Mừng", nghĩ đến giò nào tôi phải thức 
dậy và để làm gì, bằng cách luợc tóm lại cuộc thao luyện mà tôi 
phải làm. 

[74] 'Điêu phụ thêm thứ hai: khi tôi thức dậy, không để tâm đến 
tư tưởng nào khác, nhưng để tâm ngay vào điều tôi sắp chiêm 
niệm trong cuộc thao luyện thứ nhâ't vào nửa đêm; giục lòng [vè] 
ngượng ngùng vì biết bao nhiêu tội lỗi tôi đã phạm, bằng cách 
đưa ra những mẫu gưong: 2 chẳng hạn một hiệp sĩ đang đứng 
trước mặt vua mình và cả triều đình, đẩy hô thẹn và ngượng 
ngùng vì đã xúc phạm nhiều đến ngài; Ngài là vị vua mà trước 
đây anh ta đã nhạn được rất nhiều ân huệ và lòng quý mến. 

3 Cũng vậy, trong cuộc thao luyện thứ hai, nhìn thây mình như 
một người tội lôi nặng nề mang xiềng xích, nghĩa là tôi như đang 
bị xiềng xích, tiến lên để ra trước vị Thẩm Phán tôi cao và hằng 
hữu; 4 giôhg như cách thức những tù nhân bị xiềng xích và đã 
đáng bị xử tử, đang ra trước vị thẩm phán thế tục, 5 và vừa mặc 
áo vừa suy nghĩ về những điều ấy hay những điều khác, tùy 
theo để tài được đề nghị cho. 


34 



Bản văn A 


[75] 'Điêu phụ thêm thứ ba. Chừng một hay hai bước cách chỗ tôi 
phải chiêm niệm hay suy gâm, lâu độ bằng một Kinh Lạy Cha, 
2 tôi nâng trí lên suy xét Thiên Chúa, Chúa chúng ta đang nhìn 
xem tôi như thê' nào V.V., và làm một cử chỉ tỏ lòng cung kính 
hay quỳ gôì. 

[76] l Điều phụ thêm thứ bôh: bước vào cuộc chiêm niệm, khi quỳ 
gô'i, khi sấp mình xuồng đất, lúc nằm ngửa mặt lên trời, khi ngồi, 
khi đứng, luôn nhằm tìm kiếm điểu tôi ao ưóc. 2 CÓ hai điểm tôi 
phải xem xét: 

Thứ nhất, nếu tôi tìm được điểu mình ao ưóc khi quỳ gô'i thì 
không đi xa hon, và nếu đang sấp mình cũng vậy v.v. 

3 Thứ hai, ở điểm tôi gặp thây điểu tôi ao ưóc, tôi sẽ nghỉ ngoi ở 
đó, không lo phải đi xa hon, cho đến khi thây mình no thỏa. 

[77] 1 Điều phụ thêm thứ năm: khi xong cuộc Thao luyện trong 
khoảng mười lăm phút, hoặc ngồi hoặc đi đi lại lại, tôi sẽ kiểm 
điểm xem việc chiêm niệm hay suy gâm đã diên ra thế nào; 2 nếu 
không tốt đẹp, tôi nhìn xem nguyên nhân bởi đâu, và khi nhận 
ra, tôi ăn năn để sửa mình về sau; ’*nếu tốt đẹp, tôi tạ an Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta và lần khác sẽ làm như vậy. 

[78] 1 Điều phụ thêm thứ sáu. Đừng ham suy nghĩ đến những 
điểu vui thú hay mừng rõ, như sự vinh hiển, sự phục sinh V.V.; 
vì mọi suy xét đem đến niềm vui sưóng và hoan hỉ đểu ngăn cản 
ta cảm nghiệm được sự đau khổ, đau đón và nước mắt vì tội lôi 
ta; 2 nhưng trái lại giữ trước mặt lòng muôh chịu phiền muộn và 
cảm thây đau đón, bằng việc năng nhớ đến sự chết, sự phán xét 
nhiều hon. 


35 



Lỉnh Thao 


[79] Điều phụ thêm thứ bảy. Vì cùng một mục đích ấy, kiêng lánh 
mọi ánh sáng, bằng cách đóng hê't các cửa sổ cũng như cửa ra 
vào khi ở trong phòng; trừ lúc đọc kinh, đọc sách hay ăn com. 

[80] Điều phụ thêm thứ tám. Đừng cười và đừng nói gì gây cho 
người khác cười. 

[81] Điều phụ thêm thứ chín. Cẩm hãm con mắt hướng xuông, 
trừ khi tiếp đón người mà tôi phải nói vói họ hay để từ giã họ. 

[82] 'Điêu phụ thêm thứ mười. Việc hãm mình đền tội phân chia 
ở bể trong và bể ngoài, 2 bề trong là đau đón vì tội lôi mình cùng 
quyết tâm không bao giò tái phạm tội này hay tội khác nữa, 3 bề 
ngoài là hoa trái của sự thông hôi bể trong, là phạt xác vì tội lỗi 
đã phạm; việc này được thực hiện bằng ba cách. 

[83] 1 Cách thứ nhất về đổ ăn, khi bỏ bót sự gì dư thùa, thì không phải là 
hãm mình đen tội, nhưng mói là tiêí: độ. 2 Hãm mình đền tội là khi ta 
bỏ bót điểu thích hợp, và càng bỏ bót nhiều, việc hãm mình đền 
tội càng lón lao và tốt đẹp, miên là không làm tổn hại sức khỏe 
và không gây bệnh tật trầm trọng. 

[84] 'Cách thứ hai về cách thức ngủ nghỉ, ở đây cũng thế, khi bỏ 
những thứ dư thừa như vật dụng mềm mại và êm ái thì không 
phải là hãm mình đền tội, 2 nhưng hãm mình đền tội khi bỏ bót 
sự cẩn thiê't bình thường trong cách ngủ nghỉ, và càng bỏ bót 
nhiều càng có giá trị, miên là không làm tổn hại sức khỏe và 
không gây bệnh tật trầm trọng, 3 và cũng không nên bót giác ngủ 
bình thường, trừ khi có thói xâu ngủ nhiều quá mà muôh đạt 
đến mức trung dung. 


36 



Bản văn A 


[85] Cách thứ ba về việc phạt xác, nghĩa là làm cho nó chịu sự 
đau đớn cảm thây đuợc như mang trên mình những dây đai có 
mũi nhọn hoặc dây thừng hay xích sắt đánh vào mình, làm cho 
mình đau đón, hoặc dùng những hình thức khô chê'khác. 

[86] HGiải thích) Xem ra thích hợp hon và an toàn hon trong 
việc hãm mình đền tội nếu sự đau đón được cảm nếm chỉ trên 
da thịt nhưng không phạm đến tận xưong cốt, làm sao đê cảm 
thây đau đón nhưng không sinh bệnh tật, 2 VÌ thê' có lẽ nên đánh 
mình bằng những dây nhỏ chỉ làm đau đón ngoài da, hon là 
dùng những cách khác có thể gây nội thưong nguy hiểm. 

[87] 'Ghi chú thứ nhất là những việc hãm mình đền tội bề ngoài 
chủ yếu được làm nhằm ba mục đích chính: 

Thứ nhất để đền bù những tội đã phạm; 

2 Thứ hai để chiến thắng chính mình, nghĩa là để bắt tình cảm 
vâng theo lý trí và mọi phần hạ phục tùng phẩn thượng; 

"'Thứ ba để tìm kiếm và tiếp nhận một ân sủng hay ân huệ mà 
người ta mong muôn và ưóc ao, chang hạn ưóc ao được lòng ăn 
năn về tội lôi mình, 4 hoặc khóc lóc nhiều về những tội lôi ấy hoặc 
về những đau khổ và đau đón Chúa Ki-tô đã chịu trong cuộc 
thưong khó, hay để giải quyết một nghi nan người ta đang lâm 
vào. 

[88] 1 Thứ hai là chú ý rằng các điều phụ thêm thứ nhâ't và thứ 
hai phải thực hiện đôi vói các cuộc thao luyện nửa đêm hay rạng 
sáng chứ không phải cho các cuộc thao luyện ở những thòi điểm 
khác. 2 Còn điều phụ thêm thứ bôh không bao giò làm ở nha thò 
trước mặt công chúng mà chỉ làm ở noi riêng tư, thí dụ trong 
nhà mình v.v. 


37 



Lỉnh Thao 


[89] 'Thứ ba khi người tập Linh Thao không tìm được điểu 
mình ao ưóc như nưóc mắt, sự an ủi V.V., nhiều khi lại hữu ích 
nếu thay đổi ít nhiều trong việc ăn uổng, ngủ nghỉ và những 
cách hãm mình đền tội khác. 2 Chắng hạn làm việc hãm mình đền 
tội hai hoặc ba ngày, rồi ngưng lại hai hay ba ngày; vì có những 
người nên làm việc hãm mình đền tội nhiều hon, có những 
người khác lại nên làm ít hon. 3 Cũng vậy, thường ta hay bỏ việc 
hãm mình đền tội bởi tính dung dưỡng cảm xúc và phán đoán 
sai lẩm cho rằng sức mình không chịu nổi mà sẽ sinh ra bệnh tật 
trầm trọng; 4 trái lại đôi khi ta lại phải làm quá đi, tưởng nghĩ 
thân xác vân có thể chịu được. 5 Và vì Thiên Chúa là Chúa chúng 
ta, thông biê't bản tính chúng ta hon chúng ta vô cùng, sẽ cho 
môi người nhận ra điểu thích hợp vói mình qua những sự thay 
đổi ấy. 

[90] Thứ bôn: Xét mình riêng để từ bỏ những nết xâu và những 
trê nải trong việc thao luyện và về các việc phụ thêm; cả các tuần 
thứ hai, thứ ba và thứ bôh cũng làm như vậy. 


38 



TUẦN THỨ HAI 

[91] 'TIẾNG GỌI VUA TRẦN GIAN GIÚP CHIÊM NGẮM 
CUỘC ĐỜI VUA HẰNG SỐNG 

2 Kin lĩ dọn lòng như thường lệ. 

3 Tiêh nguyện I: đặt khung cảnh bằng việc nhìn xem nơi chôh. Ớ 
đây là bằng con mắt tưởng tượng nhìn xem các [ đền thò ] hội 
đường, các thị trấn và thành trì nơi Đức Ki-tô Chúa chúng ta rao 
giảng. 

4 Tiền nguyện II: xin điểu tôi ao ước. Ớ đây là xin ơn Chúa chúng 
ta để khỏi giả điêc làm ngơ với tiêng Ngài kêu gọi, nhưng được 
mau mắn hơn và nhiệt tâm hơn chu toàn Ý cực thánh của Ngài. 

[92] Điểm nhất : hình dung trước mặt một vị vua nhân ái, được 
tuyển chọn bởi tay Thiên Chúa, Chúa chúng ta, mà tất cả các 
lãnh tụ và các ki-tô hCru đểu tỏ lòng tôn kính và vâng phục. 

[93] 'Điểm hai: là nhìn xem vị vua này ngỏ lời phán dạy thẩn 
dân mình thê'nào khi nói: "Ý Ta muôh là chinh phục tất cả lãnh 
thô của lương dân; 2 bởi vậy, ai muôn đi với Ta phải bằng lòng ăn 
uôhg và mặc lấy y phục như Ta..., 3 người ây cũng phải lao nhọc 
[ nhu Ta ] với Ta ban ngày và tỉnh thức với Ta ban đêm..., 4 để sau 
này được dự phẩn cùng Ta trong chiến thắng như đã được dự 
phần với Ta trong lao nhọc". 

[94] 1 Điểm ba: là suy xét xem những tôi trung phải trả lời thế 
nào với vị vua đẩy lòng quảng đại và nhân ái dường ấy; 2 và do 
đó, nếu kẻ nào không nhận lời yêu cầu của vị vua như thê', đáng 
mọi người trách mắng và bị coi là hiệp sĩ bât xứng biết bao. 


39 



Lỉnh Thao 


[95] 1 Phần thứ hai của cuộc thao luyện này nhằm áp dụng thí dụ 
đã nói trên về vua trần gian trên đây vào Chúa Ki-tô, Chúa 
chúng ta hợp vói ba điểm đã đề cập ở trên. 

2 Và về điểm thứ nhất, nếu chúng ta phải suy xét tói tiêng gọi của 
vua trần gian đôi vói thẩn dân của ông như thế, 3 thì điểu này còn 
phải đáng suy xét hon biết bao khi nhìn xem Đức Ki-tô, Chúa 
chúng ta, Vua Hằng Sông, và trước mặt Ngài, toàn thể thê'giói, 
Ngài kêu gọi hết thảy và cách riêng từng người một; và Ngài 
phán: 4 "Ý muôn của Ta là chinh phục cả thế gian và mọi thù địch, 
và nhò thê' mà vào trong vinh quang của Cha Ta; 5 bởi vậy, ai 
muôn đến vói Ta, phải lao khô cùng Ta, để khi đã theo Ta trong 
đau khổ, cũng được theo Ta trong vinh quang". 

[96] Điểm hai: suy xét rằng tâ't cả những ai có phán đoán và lý 
trí đều sẽ hiên dâng trót bản thân mình cho việc lao khổ. 

[97] l Điểm ha, những kẻ muôn yêu mến hon và trôi vượt hon 
trong mọi việc phụng sự Vua Hằng Sông và Chúa muôn loài, 
không những họ dâng hiên toàn thê bản thân cho việc lao khổ 
2 mà còn hành động chông lại dục vọng của riêng mình [ nc'u giả 
nhu chủng ta có =ểểề u nà y] và chông lại tình yêu có tính xác thịt 
và thê' gian của mình; họ sẽ dâng lê vật quí giá hon và quan 
trọng hon. Họ thân thưa: 

[98] 1 Lạy Chúa Hằng Sông của muôn loài, nhò an huệ và sự trợ 
giúp của Chúa, con xin tiên dâng chính mình con lên trước lòng 
nhân từ vô biên Chúa và trước mặt Mẹ vinh hiển Chúa cùng tâ't 
cả các thánh nam nữ của triều đình thiên quô'c: 2 â'y là con mong 
muôn và ưóc ao, và đây là quyết tâm con đã cân nhắc, 3 noi 


40 



Bản văn A 


gương Chúa chịu mọi sỉ nhục, mọi khinh chê và mọi nghèo khó 
thực sự cũng như thiêng liêng, miễn là điểu ây phụng sự và ngợi 
khen Chúa hơn, 4 nếu Chúa Chí Tôn rất thánh muôn tuyển chọn 
và ch ả'p nhạn con vào đời sông và bậc ấy. 

[99] (Giải thích thứ nhất) Cuộc thao luyện này sẽ làm hai lẩn 
trong ngày: ban sáng khi thức dậy và một giờ trước bĩra trưa hay 
bĩra tối. 

[100] (Giải thích thứ hai) về tuần thứ hai cũng như các tuần sau, 
thỉnh thoảng đọc một chút trong sách Gương Chúa Giê-su Ki-tô 
hay các sách Tin Mừng, và Hạnh Các Thánh là điểu rất có ích. 

[101] !NGÀY THỨ NHẤT VÀ cuộc CHIÊM NIỆM THỨ 
NHẤT LÀ CUỘC CHIÊM NIỆM VỂ VIỆC NHẬP THỂ GỒM 
KINH DỌN LÒNG, BA TIỂN NGUYỆN, BA ĐIỂM VÀ MỘT 
CUỘC TÂM Sự. 

2 Kinh dọn lòng như thường lệ. 

[102] 1 Tiền ngnyện thứ nhất: nhớ lại lịch sử điều tôi sắp chiêm 
niệm. Ớ đây là Ba Ngôi Thiên Chúa đang nhìn xem khắp mặt địa 
cầu hay sự bao la của toàn thê'giới đẩy người thê'nào; 2 và thây 
mọi người đang sa xu ông hoả ngục ra sao, Ba Ngôi quyết định 
[ giữa các Ngài ] từ thuở đời đời của mình rằng Ngôi Hai sẽ làm 
người để cứu chuộc nhân loại; 3 và như thế khi thời gian đã đêh 
thời viên mãn, [v#| các Ngài sai thiên thẩn Gabriel đến cùng Đức 
Mẹ (số 262). 

[103] 'Tiền nguyện thứ hai : đặt khung cảnh bằng cách nhìn xem 
nơi chôn, ơ đây là xem thây sự mênh mông hay sự bao la của 
thê' giới trên đó có vô sô' dân tộc và các dân tộc lại râ't khác biệt 

41 



Lỉnh Thao 


nhau; 2 rổi cũng thê', nhìn thây cách đặc biệt ngôi nhà và căn 
phòng của Đức Mẹ trong thành Na-za-rét, xứ Ga-li-lê. 

[104] Tiền nguyện thứ ba: xin điểu tôi muôn. Ớ đây là xin đuợc 
lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng đã làm người vì tôi, để 
được yêu mến Ngài hơn và theo Ngài hơn. 

[105] '(Giải thích) Ớ đây nên chú ý là chính kinh dọn lòng này 
không thay đổi như đã nói ở lúc đẩu, 2 và ba tiền nguyện làm 
trong tuần này và những tuần sau đó cần được thay đổi cách 
thức tuỳ vào đề tài được đề ra. 

[106] 'Điểm thứ nhất: Lẩn lượt xem thây các nhân vật từ người 
này đến người khác, trước tiên là những người trên mặt đất với 
sự khác biệt biết bao trong y phục và cử chỉ; 2 những người này 
trắng còn nhCrng người khác đen, những người này ở trong hoà 
bình còn nhCrng kẻ khác trong chiến tranh, những kẻ này khóc 
lóc còn nhCrng người khác vui cười, những kẻ này khoẻ mạnh 
còn những người khác yếu đau, những kẻ này sinh ra còn những 
người kia chết đi... 

3 Thứ đến là xem thây và suy xét Ba Ngôi Thiên Chúa, như ngồi 
trên ngai vương đế hay toà thiên binh cao cả, đang nhìn ngắm 
toàn thể bể mặt cùng sự bao la của trái đâ't và mọi dân tộc ở 
trong sự mù tôi thê'nào; cũng như họ đang phải chết và đang sa 
xuông hoả ngục ra sao. 

4 Ba là nhìn thây Đức Mẹ và thiên thẩn đang kính chào Người. 
Ngâm nghĩ để rút ích lợi từ việc xem thây này. 

[107] 1 Điểm thứ hai: nghe nhCrng điều con người trên mặt đâ't nói 
tức là nghe người ta nói với nhau như thê'nào, họ chửi rủa và 

42 



Bản văn A 


nói phạm thượng..., ra sao. 2 Cũng vậy nghe điều Ba Ngôi Thiên 
Chúa phán: "chúng ta hãy cứu chuộc nhân loại...". 3 Rổi những 
lời của thiên thần và Đức Mẹ; và rồi ngâm nghĩ để rút ra ích lợi 
từ những lòi nói ấy. 

[108] 'Điểm thứ ba: sau đó nhìn ngắm nhCrng việc con người trên 
mặt đát làm như đánh đập, chém giê't, sa xuôhg hoả ngục...; 
2 cũng thế, nhìn ngắm việc Ba Ngôi Thiên Chúa làm tức là đang 
thực hiện công cuộc Nhập thể cực thánh...; 3 cũng thế, nhìn ngắm 
điểu thiên thẩn và Đức Mẹ làm, tức là thiên thẩn đang thi hành 
chức vụ một sứ giả và Đức Mẹ hạ mình khiêm nhường và tạ an 
Thiên Chúa uy linh. 

4 Và rồi ngâm nghĩ để rút ích lợi bởi những việc ấy. 

[109] Sau hết, làm cuôc tâm sư bằng cách nghĩ về điểu tôi phải 
thưa vói Ba Ngôi Thiên Chúa hoặc vói Ngôi Lòi Hằng Sôhg đã 
nhập thể, hoặc vói Mẹ Ngài cũng là Bà Chúa của chúng ta; 2 cẩu 
xin theo điều mình cảm thây trong lòng, để được đi theo Chúa 
chúng ta hon, là Đấng vừa mói nhập thể như thế và noi gưong 
Ngài hon. 

Đọc một Kinh Lạy Cha. 

[110] 'CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ HAI LÀ CHIÊM NIỆM VỂ 
GIÁNG SINH 

2 Kin lĩ dọn lòng như thường lệ. 

[111] 1 Tiền nguyện thứ nhất là lịch sử. Ớ đây là cuộc hành trình từ 
Na-za-rét thê' nào: Đức Mẹ chúng ta đang mang thai được gẩn 
chín tháng nhu ta có thê suy gẫm theo lòng đạo đức như the, ngồi 


43 



Lỉnh Thao 


trên lưng con lừa con, 2 và thánh Giu-se vói một nữ tỳ, dắt một 
con bò, cùng đi Bê-lem nộp thuê' mà Césare đã buộc tâ't cả các 
vùng đâ't ấy phải nộp. (264) 

[112] 1 Tiền nguyện thứ hai: khung cảnh bằng cách nhìn xem noi 
chôn. Ớ đây, lây con mắt tưởng tượng mà xem thây con đưòng 
đi từ Na-za-rét đến Bê-lem, xét coi chiểu dài, chiểu rộng, xem 
con đưòng ấy bằng phang không hay xuyên qua thung lũng và 
đổi núi. 2 Cũng nhìn ngắm [ quán trọ ] Mơi chốn hay một cái hang 
đá Chúa đã sinh ra, xem chỗ ấy lón hay nhỏ, thâp hay cao và 
được dọn dẹp thếnào. 

[113] Tiền nguyện thứ ha, sẽ có cùng một tiền nguyện và cùng một 
hình thức như trong cuộc chiêm niệm trưóc đây. 

[114] 'Điếm thứ nhất, xem thây các nhân vật, tức là Đức Mẹ của 
chúng ta và thánh Giu-se, và người nữ tỳ và Hài nhi Giê-su sau 
khi sinh ra; 2 tự coi mình như một đứa trẻ hèn mọn và một em bé 
nô lệ bâ't xứng, ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và hầu hạ các Ngài 
trong những công việc cẩn thiết, như thể tôi đang có mặt, vói tâ't 
cả lòng kính trọng và tôn kính, 3 và rồi ngâm nghĩ trong lòng để 
rút ra ích lợi nào đó. 

[115] Điểm thứ hai. Quan sát điểu các ngài nói, chú tâm vào đó và 
chiêm ngắm điểu đó, và ngâm nghĩ trong lòng để rút ra ích lợi 
nào đó. 

[116] 'Điểm thứ ha, quan sát và suy xét việc các Ngài làm, như đi 
đường xa và chịu vâ't vả để Chúa sinh ra trong cảnh nghèo khó 
tột cùng, 2 và sau bao nhiêu lao khổ của sự đói, khát, nóng bức, 
giá lạnh, của những sỉ nhục và chông đôi, Chúa sẽ chịu chết trên 


44 



Bản văn A 


Thập Giá; và tất cả những sự ấy vì tôi. 3 Rổi ngâm nghĩ để rút ra 
ích lợi thiêng liêng nào đó. 

[117] Kê't thúc bằng một cuốc tâm sư như trong cuộc chiêm niệm 
trước và bằng một Kinh Lạy Cha. 

[118] 1 CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ BA SẼ LÀ VIỆC PHỤC NIỆM 
VỂ CUỘC THAO LUYỆN THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI. 

2 Sau kinh dọn lòng và ba tiền nguyện, sẽ thực hiện việc phục 
niệm của thao luyện thứ nhát và thứ hai; 3 luôn chú ý đến những 
chô quan trọng hon mà chúng ta đã cảm thây được chút hiểu 
biết, an ủi hay sẩu khổ nào đó. Cuô'i cùng cũng làm cuộc tâm sự 
và một Kinh Lạy Cha. 

[119] (Giải thích) Trong cuộc "phục niệm" này cũng như các lẩn 
khác sau này, cũng theo cùng một cách thức tiến hành như trong 
các cuộc "phục niệm" của tuần thứ nhâ't, chỉ đổi để tài còn giữ 
nguyên hình thức. 

[120] CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ TƯ LÀ cuộc PHỤC NIỆM 
CỦA CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI, SẼ CÓ 
CÙNG MỘT CÁCH THỨC NHƯ TRONG cuộc PHỤC NIỆM 
TRÊN ĐÂY. 

[121] 1 CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ NĂM, ÁP DỤNG NGŨ 
QUAN VÀO CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI. 

2 Sau kinh dọn lòng và ba tiền nguyện, sẽ được ích lợi nhiều nếu 
đem áp dụng năm giác quan tưởng tượng vào bài chiêm niệm 
thứ nhát và thứ hai theo cách sau đây: 


45 



Lỉnh Thao 


[122] Điểm thứ nhất: là xem thây các nhân vật bằng con mắt 
tưởng tượng. Suy gâm và chiêm niệm cách đặc biệt những tình 
huông liên quan tới các Ngài và rút ra lợi ích nào đó bởi những 
điểu mình thây. 

[123] Điểm thứ hai, nghe bằng tai những điều các Ngài nói hoặc 
có thể nói, và ngâm nghĩ trong lòng để rút ra ít nhiều ích lợi nào 
đó. 

[124] 1 Điểm thứ ha, ngửi và nếm bằng khứu giác và vị giác mùi 
vị thom tho và ngọt ngào vô cùng của Thiên Chúa, của linh hổn 
và các nhân đức của linh hổn cùng mọi sự khác, tuỳ theo nhân 
vật mà ta chiêm ngắm; 2 ngâm nghĩ trong lòng và rút lấy ích lợi 
từ đó. 

[125] Điểm thứ bốn, sò vào bằng xúc giác, thí dụ ôm và hôn 
những noi các nhân vật ấy đặt chân lên và ngồi vào, luôn cô' 
gắng rút lây ích lợi từ đó. 

[126] Kết thúc bằng IIlôt cuộc tâm sư như trong các cuộc chiêm 
niệm thứ nhất và thứ hai, và bằng một Kinh Lạy Cha. 

[127] 'Ghi chú thứ nhất: cẩn chú ý rằng trong suốt tuần này và 
các tuần sau, tôi chỉ được đọc đến mẩu nhiệm của cuộc chiêm 
niệm mà tôi vừa mói làm xong, 2 đến nôi, hiện tại, tôi sẽ không 
đọc về bát cứ một mẩu nhiệm nào khác mà tôi không phải làm 
hôm nay hay ngay bây giò, đê sự suy xét về một mầu nhiệm này 
không làm xáo trộn việc suy xét về mầu nhiệm khác. 

[128] 'Ghi chú thứ hai, cuộc Thao Luyện thứ nhát về mẩu nhiệm 
Nhập Thê sẽ thực hiện vào nửa đêm, cuộc thứ hai lúc rạng đông; 
cuộc thứ ba vào giò Thánh Lê; cuộc thứ bổn vào giò hát kinh 

46 



Bản văn A 


chiểu và cuộc thứ năm truớc giờ kinh tôi; 2 sẽ ở lại một giờ cho 
mỗi cuộc thao luyện trong sô' năm cuộc và sẽ giữ cùng một trật 
tự ấy cho mọi cuộc sau này. 

[129] 1 Ghi chú thứ ba: nên chú ý là nếu nguôi tập những cuộc 
Thao Luyện đã có tuổi hay yếu sức, hoặc dù mạnh khoẻ nhung 
trong tuần thứ nhâ't đã yêu sút đi cách nào đó; 2 thì điểu tô't hon 
đôi vói họ trong tuần thứ hai này ít nhâ't hai ba lẩn không thức 
dậy vào giò nửa đêm; họ sẽ làm một cuộc chiêm niệm buổi sáng, 
một cuộc khác sau giò lê và một cuộc khác truóc btra ăn trua 3 và 
một cuộc phục niệm về tất cả những cuộc Thao Luyện ây vào giò 
hát kinh chiểu, rồi áp dụng ngũ quan truóc bữa tôi. 

[130] 1 Ghi chú thứ bôh: vói tuần thứ hai này, về tâ't cả muòi điểu 
phụ thêm đã nói ở tuần thứ nhát, phải sửa đổi các điểu thứ hai, 
thứ sáu, thứ bảy và một phần điểu thứ muòi. 

2 Về điểu thứ hai là: thoạt ngay sau khi thức dậy, đặt truóc mặt 
cuộc chiêm niệm mà tôi phải làm, ao uóc đuợc hiểu biết hon 
Ngôi Lòi Hằng Sông đã nhập thể, để phụng sự Ngài hon và đi 
theo Ngài hon. 

3 Và về điểu thứ sáu là năng nhớ lại cuộc đòi và các mẩu nhiệm 
của Chúa Ki-tô, Chúa chúng ta, bắt đẩu từ sự Nhập Thể của 
Ngài cho đến noi hoặc mầu nhiệm mà tôi đang chiêm niệm. 

4 Và về điều thứ bảy là phải dùng bóng tôi hay ánh sáng, vận 
dụng trời đẹp hay trời xâu, tuỳ theo mức độ nguôi tập luyện 
thây điều ây có thể sinh ích cho mình và giúp tìm kiêm đuợc 
điểu mình ao uóc. 


47 



Lỉnh Thao 


5 Và về điểu thứ mười, người tập luyện phải thích ứng với những 
mẩu nhiệm mà họ chiêm niệm, vì có những mẩu nhiệm đòi phải 
hãm mình đền tội, có những mầu nhiệm lại không. 6 Như vậy, 
phải đòi buộc sao cho mười điểu phụ thêm phải được tuân giữ 
một cách rất cẩn thận. 

[131] 1 Ghi chú thứ năm, trong tâ't cả các cuộc Thao Luyện, trừ lần 
vào nửa đêm và ban sáng, sẽ làm một điều tuông đưong vói 
điểu phụ thêm thứ hai, theo cách thức sau đây: 2 ngay khi nhó 
đến giò tập luyện mà tôi phải làm, trước khi đi làm việc ấy, tôi sẽ 
đặt trước mặt: tôi đi đâu và đến trước mặt ai, 3 rồi lược tóm so 
qua bài Thao Luyện mà tôi sắp phải làm và sau đó làm điểu phụ 
thêm thứ ba rồi tôi đi vào bài Thao Luyện. 

[132] 1 NGÀY THỨ HAI 

Để làm cuộc chiêm niệm thứ nhâ't và thứ hai, lấy mẩu nhiệm 
Dâng Chúa trong Đền Thánh (268) và việc chạy trôh như bị lưu 
đày sang Ai-cập (269). 2 Và về hai cuộc chiêm niệm này, cũng 
làm hai cuộc phục niệm và áp dụng ngũ quan theo cùng một 
cách thức như đã làm ngày hôm trước. 

[133] 1 (Giải thích) Mặc dẩu người tập Linh Thao nghiêm túc và 
cường tráng, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi, bắt đẩu từ ngày 
thứ hai này cho đến hết ngày thứ bôh, để dê tìm thây điểu người 
ta ưóc muôn hon; 2 nghĩa là chỉ làm một cuộc chiêm niệm lúc 
rạng đông, một vào giò lễ, phục niệm các cuộc chiêm niệm đó 
vào giò kinh chiều và áp dụng ngũ quan trước bữa ăn tôi. 


48 



Bản văn A 


[134] NGÀY THỨ BA 

Chúa Hài Đổng Giê-su đã vâng lời cha mẹ mình ở Na-za-rét như 
thê'nào (sô'271), đoạn về việc các Ngài tìm thây Chúa ỏ trong 
Đền Thò ra sao (sô' 272), và sau đó cũng làm hai cuộc phục niệm 
và áp dụng ngũ quan. 

[135] 1 LỜI PHI LỘ VỂ VIỆC SUY XÉT CÁC BẬC SỐNG 

2 Chúng ta đã suy xét gưong Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã 
nêu gưong cho ta về bậc sông thứ nhâ't, tức là sự tuân giữ các 
giói luật, khi Ngài sông trong sự vâng lời cha mẹ Ngài, 3 cũng 
như về bậc sông thứ hai tức là bậc trọn lành theo Phúc Âm, khi 
Chúa ở lại trong Đền Thò, bỏ cha nuôi và người mẹ trần gian của 
Ngài, để hiên mình vào việc thuần tuý phụng sự Cha Hằng Sông 
của Ngài. 4 Chúng ta cũng sẽ bắt đẩu cùng một trật vói việc 
chiêm niệm về cuộc đòi Ngài, tìm kiêm và nài xin được biết ở 
cuộc sông nào, hay ở bậc nào, Chúa chí tôn muôn chúng ta sông 
để phụng sự Ngài. 5 Bởi vậy, như để khởi đẩu, ngay trong cuộc 
Thao Luyện đẩu tiên sau đây, chúng ta sẽ nhìn xem ý muôn của 
Đức Ki-tô, Chúa chúng ta và ngược lại ý muôn của kẻ thù địch 
của bản tính loài ngưòi, 6 và cách thức phải sắp xếp thê' nào hầu 
đạt tói sự trọn lành trong bâ't cứ bậc sông hay cuộc sông nào mà 
Thiên Chúa, Chúa chúng ta sẽ cho chúng ta chọn lựa. 

[136] ‘NGÀY THỨ BỐN Suy gẫm về Hai Cò Hiệu, một của Đức 
Ki-tô vị chỉ huy tôi cao và Chúa chúng ta, một của Lu-xi-phe, kẻ 
thù của bản tính loài người chúng ta 

2 Kinh dọn lòng thường lệ. 


49 



Lỉnh Thao 


[137] Tiền nguyện thứ nhất là lịch sử. Ớ đây là Chúa Ki-tô kêu gọi 
và muôn cho mọi người ở dưới bóng cờ Ngài thế nào và Lu-xi- 
phe ngược lại, ả dưói cò nó. 

[138] 1 Tiền nguyện thứ hai: đặt khung cảnh bằng cách nhìn xem 
noi chôn. Ớ đây là xem thây một doanh trại vĩ đại của toàn thể 
miền Giê-ru-sa-lem, ở đó có vị chỉ huy tôi cao và của những 
người lành thánh là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta; 2 một doanh trại 
khác ở miền Ba-by-lon, noi có tên cẩm đẩu kẻ thù là Lu-xi-phe. 

[139] 1 Tiền nguyện thứ ba: xin điều tôi ao ưóc, ỏ đây là xin cho 
được hiểu biết những sự lừa đảo của tên cẩm đẩu xấu xa và sự 
trợ giúp để giữ mình thoát khỏi những sự lừa đảo ấy; 2 và được 
hiểu biết đòi sông chân thực mà vị lãnh đạo tôi cao và đích thực 
chỉ cho chúng ta, cùng on sủng để noi theo Ngài. 

[140] Điểm thứ nhất là tưởng tượng ra tên cẩm đẩu hê't mọi kẻ 
thù địch ả trong một doanh trại vĩ đại miền Ba-by-lon, như đang 
ngồi trên một ngai lớn bằng lửa và khói, vói hình dáng ghê sợ và 
khủng khiếp. 

[141] 1 Điểm thứ hai, suy xét về việc hắn kêu gọi vô sô' quỷ dữ ra 
sao và sai chúng đi thê' nào; bọn này thành này, lũ kia thành 
khác, 2 và như thê'trong toàn thể thê'giói không bỏ sót một thành 
một miền, một bậc ngưòi hay cách đặc biệt bâ't cứ người nào. 

[142] 1 Điểm thứ ba: suy xét về huân lệnh hắn nói vói lũ quỷ dữ, 
và căn dặn chúng quăng lưói và xiềng xích như thê'nào; 2 rằng 
trưóc hết chúng phải cám dỗ về sự ham muôn của cải, như 
triỉờng hợp thiỉờng xảy ra, để ngưòi ta dễ dàng đi đê'n vinh 
quang phù phiếm của thê' gian hon, và sau đó đến kiêu ngạo cả 


50 



Bản văn A 


thể; 3 như thế, bậc thang thứ nhất là của cải, bậc thứ hai là vinh 
quang, bậc thứ ba là kiêu ngạo, và từ ba bậc thang này hắn đưa 
vào mọi tật xấu khác. 

[143] Cũng thế nhưng ngược lại, phải tưởng tượng vị chỉ huy tôi 
cao và chân thật là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. 

[144] Điểm thứ nhất: suy xét Đức Ki-tô, Chúa chúng ta đang đứng 
trong doanh trại rộng lón miền Giê-ru-sa-lem, ở một chô khiêm 
tốn, đẹp đẽ và phúc hậu như thê'nào. 

[145] Điểm thứ hai: suy xét xem Chúa cả thê' giói chọn lựa biê't 
bao nhiêu người, tông đổ, môn đệ..., và sai họ đi khắp thê'gian 
truyền rao đạo lý thánh thiện của Ngài cho mọi bậc và mọi hạng 
người. 

[146] 1 Điểm thứ ba: suy xét về giáo huân Đức Ki-tô, Chúa chúng 
ta vấn phán dạy các tôi tó và bạn hữu Ngài, mà Ngài sai đi trong 
cuộc viên chinh đó, 2 Ngài căn dặn tìm cách giúp đõ mọi người 
bằng cách lôi kéo họ, thứ nhat đến sự khó nghèo trong lòng tột 
bực, 3 và nếu bởi đó Thiên Chúa được phụng sự cả đến sự khó 
nghèo thực nêu Ngài muôn chọn họ ; 4 thứ hai đến lòng ao ưóc 
chịu sỉ nhục và khinh chê, vì bởi hai điều â'y mà có đức khiêm 
nhường. 5 Như thê' có ba bậc, bậc thứ nhất là sự khó nghèo đôi 
lại vói sự giàu sang, bậc thứ hai là những sự sỉ nhục hoặc khinh 
chê đôi lại vói vinh dự thê' gian, bậc thứ ba là khiêm nhường đôi 
lại vói kiêu ngạo, 6 và từ ba bậc thang â'y họ được dân tói mọi 
nhân đức khác. 

[147] 'Một cuộc tâm sự vói Đức Mẹ để Người xin cùng Con cũng 
là Chúa của Người, cho tôi on được nhận vào dưói cò Ngài, 2 thứ 


51 



Lỉnh Thao 


nhát bằng sự khó nghèo trong lòng tột bực và nếu bởi đó Chúa 
Chí Tôn được phụng sự và nếu Ngài muôh chọn và nhận tôi cả 
trong sự nghèo khó thực sự; 3 thứ hai bằng sự chịu sỉ nhục và bất 
công, để nhò đó noi gưong Ngài hon, miên là tôi có thể chịu 
những sự ấy mà không gây nên tội cho ai và cũng không có chi 
mất lòng Chúa Chí Tôn. Đoạn đọc Kinh Kính Mừng. 

4 Xin cùng điều đó vói Đức Chúa Con để Ngài cẩu xin Đức Chúa 
Cha cùng một điều đó, rồi đọc kinh "Anima Christi" (Lạy hổn 
Chúa Ki-tô). 

5 Xin cùng một điều ấy vói Đức Chúa Cha để Người ban cho tôi, 
rồi đọc Kinh Lạy Cha. 

[148] '(Giải thích) Cuộc thao luyện này sẽ làm vào nửa đêm và 
sau đó làm một lần nữa vào ban sáng, và cũng làm hai cuộc phục 
niệm về cùng một bài này vào giò Thánh Lê và giò kinh chiểu, 2 
luôn luôn kết thúc bằng ba cuộc tâm sự vói Đức Mẹ, vói Đức 
Chúa Con và vói Đức Chúa Cha. 3 Và cuộc Thao Luyện tiếp sau 
đây về Các Mau Người, sẽ làm trưóc bĩra tôi. 

[149] 1 CÙNG NGÀY THỨ BỐN, suy gẫm về ba mẫu người để 
chọn điều tốt hon 

2 Kinh dọn lòng nhu thường lệ. 

[150] 1 Tiền nguyện thứ nhất là lịch sử. Đây là lịch sử về ba mẫu 
người, mỗi ngưòi trong họ đểu kiếm được mưòi ngàn "ducat", 
[ không c hề] nhưng không phải vói lòng ngay thắng và trong sạch 
vì lòng yêu mến Thiên Chúa. 2 Cả ba đểu muôh cứu thoát mình 
và tìm thây Thiên Chúa, Chúa chúng ta trong bình an, bằng cách 
gõ mình khỏi gánh nặng và sự ngăn trỏ mà họ có đổi vói những 

52 



Bản văn A 


của cải do bởi lòng quyên luyến đã kiếm được. 

[151] Tiền nguyện thứ hai, đặt khung cảnh bằng cách nhìn xem 
nơi chôh. Ớ đây là xem thây chính mình tôi, như đang ở trước 
mặt Thiên Chúa, Chúa chúng ta và tâ't cả các thánh của Ngài để 
ước muôn và nhận biết điểu gì có thể làm đẹp lòng Chúa nhân 
lành hơn. 

[152] Tiền nguyện thứ ba, xin điều tôi ao ước. Ớ đây là xin ơn để 
chọn điều gì thích hợp hơn để làm vinh danh Chúa Chí Tôn và 
làm ích cho linh hổn tôi hơn. 

[153] Mau người thứ nhất dường như muôn diệt trừ lòng quyên 
luyến mình có đôi với của cải đã kiếm được, để tìm được Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta trong bình an và để có thể cứu rôi mình, 
nhưng cho đến tận giờ chết họ cũng không dùng các phương thế 
để làm điều đó. 

[154] 'Mau người thứ hai muôn diệt trừ lòng quyên luyến ấy, 
nhưng họ muôh vừa diệt bỏ nó, vừa giữ lại của cải đã kiêm 
được, làm như Thiên Chúa phải quy theo điểu họ muôh, 2 và họ 
không quyết tâm từ bỏ của ây để đi tới Thiên Chúa, mặc dù lẽ ra 
đó phải là bậc tốt hơn cho họ. 

[155] 'Mau người thứ ba muôn diệt trừ lòng quyên luyến ấy, mà 
họ ước muôn đến nôi, chang còn tha thiết tới việc giữ hay không 
giữ của đã kiếm được, 2 điều duy nhất người ấy khao khát là 
muôn giữ hay không muôn giữ lại của cải tuỳ vào điểu mà Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta sẽ đặt nơi lòng muôn của mình và tùy vào 
điểu đối với họ có vẻ tốt hơn đê phụng sự và tôn vinh Chúa. 3 Và 
trong khi chờ đợi họ muôh coi mình như đã từ bỏ hết mọi sự 


53 



Lỉnh Thao 


trong tâm hổn và cô' sức không muôn sự này hay sự khác nếu họ 
không được thúc đẩy bởi nguyên một việc phụng sự Thiên Chúa 
mà thôi. 4 Như thế, chính ý muôn được phụng sự Thiên Chúa, 
Chúa chúng ta hơn, thúc đẩy họ giữ hoặc bỏ của ấy. 

[156] Làm ba CHÓC tâm sư như trong cuộc chiêm niệm trước về 
Hai Cờ Hiệu. 

[157] '(Giải thích) Nên ghi chú rằng khi ta cảm thây một tâm tình 
hoặc lòng gớm ghét chông lại sự khó nghèo thực, khi ta không 
bình tâm đô'i với sự khó nghèo hoặc giàu có, 2 thì điều này giúp 
ích nhiều để diệt trừ lòng quyên luyến lệch lạc ấy, là trong các 
tâm sự, nài xin Chúa chọn mình vào trong sự khó nghèo thực sự 
(mặc dầu nghịch ý xác thịt) 3 và giục lòng ước muôn, cẩu xin, van 
nài cho được điều ấy, miên là để phụng sự và ngợi khen Thiên 
Chúa nhân lành. 

[158] NGÀY THỨ NĂM: chiêm niệm việc Đức Ki-tô, Chúa 
chúng ta khởi hành từ Na-za-rét để đến sông Gio-đan và việc 
Ngài chịu phép rửa thếnào (sô' 273). 

[159] '(Giải thích 1) Cuộc chiêm niệm này sẽ làm một lẩn vào nửa 
đêm và một lẩn nữa vào ban sáng, rồi hai lẩn phục niệm vào giờ 
Thánh Lê và giờ hát kinh chiều, và trước bĩra ăn tôi sẽ áp dụng 
ngũ quan. 2 Mỗi lẩn trong năm cuộc thao luyện ây đểu bắt đầu 
bằng kinh dọn lòng thường lệ và ba tiền nguyện như đã giải 
thích trong cuộc chiêm niệm về Nhập Thể và Giáng Sinh, 3 và kết 
thúc bằng ba cuộc tâm sự của bài Ba Mau Người hoặc theo lời 
ghi chú sau bài Ba Mau Người ấy. 


54 



Bản văn A 


[160] (Giải thích 2) Việc xét mình riêng sau bĩra trưa và bĩra tối sẽ 
làm về các lôi lẩm và trê nải trong các cuộc thao luyện và các 
điểu phụ thêm, chính ngày đó cũng như những ngày sau đều 
làm như vậy. 

[161] 'NGÀY THỨ SÁU: Chiêm niệm Đức Ki-tô Chúa chúng ta 
từ sông Gio-đan vào sa mạc và ở đó thê'nào. Mọi sự theo cùng 
thể thức như ngày thứ năm. 

2 NGÀY THỨ BẢY: Thánh An-rê và các vị khác theo Đức Ki-tô, 
Chúa chúng ta thếnào (275). 

3 NGÀY THỨ TÁM: Bài giảng trên núi về tám môi phúc thật (sô' 
278). 

4 NGÀY THỨ CHÍN: về Đức Ki-tô Chúa chúng ta hiện ra cùng 
các môn đệ trên sóng biển như thê'nào (sô'280). 

5 NGÀY THỨ MƯỜI: Chúa giảng ả trong [một] Đền Thờ như thế 
nào (sô'288). 

6 NGÀY THỨ MƯỜI MỘT: về sự La-za-rô sống lại (số 285). 
7 NGÀY THỨ MƯỜI HAI: về ngày Rước Lá (số 287). 

[162] 'Ghi chú thứ nhất là trong những bài chiêm niệm của tuần 
thứ hai này, tuỳ theo thòi giò môi người muôn để ra hoặc theo 
những tiên bộ họ đạt được mà có thể kéo dài hay rút ngắn. 2 Nê'u 
muôn kéo dài, hãy sử dụng nhtrng mầu nhiệm Đức Mẹ đi viếng 
bà thánh Elisabeth, các mục đổng, Hài nhi Giê-su chịu cắt bì, Ba 
vua hoặc về nhCrng mẩu nhiệm khác nữa. 3 Nê'u muôn rút ngắn 
cũng có thể bỏ bót trong những điểu đã để nghị; vì đây chỉ là 
một dân nhập và phưong pháp hầu sau đó có thể chiêm niệm 
cách hoàn hảo và trọn vẹn hon. 


55 



Lỉnh Thao 


[163] Thứ hai: ta sẽ để cập đến đề tài chọn lựa bắt đẩu từ cuộc 
chiêm niệm của ngày thứ năm này về những việc xảy ra từ khi 
Chúa rời Na-za-rét đến khi Ngài chịu phép rửa ở sông Gio-đan, 
theo những điều giải thích ở sau. 

[164] 'Thứ ba: truớc khi buớc vào cuộc chọn lựa, để đuợc gắn bó 
vói giáo lý chân chính của Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, 2 điều có ích 
lợi rất nhiều là để tâm và suy xét về ba cách khiêm nhường sau 
đây; trong cả ngày, luôn suy xét thường xuyên về ba cách khiêm 
nhường ây, 3 và cũng làm các cuộc tâm sự, theo cách thức sẽ chi ả 
phẩn sau. 

[165] 'Cách khiêm nhường thứ nhất cần thiết cho phẩn rỗi đòi đòi, 
tức là tôi tự hạ mình và tự khiêm nhu chừng nào có thể, để trong 
mọi sự tôi vâng theo lề luật Thiên Chúa, Chúa chúng ta, 2 đến nôi 
dù người ta có đặt tôi lên làm chúa mọi thụ tạo trên thê' gian này 
hay dù có bỏ mạng sông tạm bợ này đi nữa, tôi cũng không nghĩ 
đến việc vi phạm một giói răn nào của Thiên Chúa hay của loài 
người mà bị buộc thành tội trọng. 

[166] 'Thứ hai hoàn hảo hon cách thứ nhât, tức là nếu tôi đạt tói 
mức độ không còn tìm kiêm mà cũng chang còn tha thiết để đạt 
được sự giàu sang hon là nghèo hèn, để khát mong vinh dự hon 
là nhục nhã, để ao ưóc đòi sông trường thọ hon là ngắn ngủi, 
2 khi việc phụng sự Thiên Chúa và ích lợi cho linh hổn tôi ngang 
nhau; vả nữa, dù để được cả thụ tạo hay dù phải mâ't mạng sông 
đi nữa, tôi cũng không nghĩ đến phạm một tội nhẹ. 

[167] 'Thứ ba thì hoàn hảo nhất, bao gổm cả cách thứ nhầt và thứ 
hai, ây là giả thiết việc ngợi khen và việc làm vinh danh Chúa 


56 



Bản vãn A 


ngang nhau, 2 thì để noi gương và nên giông Đức Ki-tô, Chúa 
chúng ta cách thiết thực hơn, 3 tôi muôh và tôi chọn sự nghèo khó 
với Chúa Ki-tô khó nghèo hơn là sự giàu sang, sự sỉ nhục với 
Chúa Ki-tô bị sỉ nhục hơn là vinh dự, và ao ước được coi là ngu 
dại và điên rồ vì Chúa Ki-tô, Đấng đẩu tiên đã bị coi như thế, 
hơn là được coi như người thông thái, khôn ngoan ở thế gian 
này. 

[168] '(Giải thích) Như thế, đôi với ai muôn được lòng khiêm 
nhường theo cách thứ ba, thì điểu rất có ích là làm ba cuộc tâm 
sự về bài Ba Người đã nói ở trên, 2 bằng cách, xin Chúa chúng ta 
đoái thương chọn họ vào cách khiêm nhường thứ ba, cao quí 
hơn và tốt lành hơn, để noi gương Chúa hơn và phụng sự Ngài 
hơn, nếu việc phụng sự và ngợi khen Chúa chí tôn cũng bằng 
hoặc lớn hơn (các cách khác). 

[169] 'LỜI PHI LỘ ĐỂ LÀM VIỆC CHỌN LựA 

2 Trong mọi việc chọn lựa tốt, về phần chúng ta, con mắt ý hướng 
của chúng ta phải đơn sơ chỉ nhằm cái vì đó tôi được dựng nên, 
ấy là để ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và để cứu rôi linh 
hổn tôi; 3 và như thế, bâ't cứ điều gì tôi chọn lựa, tự bản chát nó 
phải giúp tôi đạt tới cứu cánh vì đó tôi được tạo dựng, không 
được xếp đặt và cũng không quy hướng cứu cánh theo phương 
tiện, nhưng phải xếp đặt và quy hướng phương tiện theo cứu 
cánh. 

4 Chắng hạn trong thực tế, có nhiều người, trước tiên chọn hôn 
nhân, vôh chỉ là phương tiện, thứ đến mới phụng sự Thiên Chúa 
trong việc hôn nhân, mà việc phụng sự Thiên Chúa lại là cứu 


57 



Linh Thao 


cánh. Cũng thê'có những người khác trước hết muôh được bổng 
lộc, và sau đó mới muôn phụng sự Thiên Chúa nhờ bổng lộc đó. 

5 Như vậy, những người ấy không đi thắng tới Thiên Chúa, 
nhưng muôn Thiên Chúa đến ngay vào những quyến luyến lệch 
lạc của họ, và do đó họ lấy phưong tiện làm cứu cánh và cứu 
cánh làm phưong tiện. Như vậy cái mà lẽ ra họ phải đặt lên hàng 
đầu thì họ lại để xuôhg hàng cuổỉ, 6 VÌ trước hê't, chúng ta phải 
lấy làm mục tiêu lòng khao khát phụng sự Thiên Chúa, vốn là 
[mộ4| cứu cánh và thứ đến mói là việc nhận bổng lộc hay kết hôn 
hay nếu thây việc đó thích hợp hon đôi vói tôi, vì đó là phưong 
tiện để tói mục đích. 7 Như vậy, không gì có thể thúc đẩy tôi lấy 
hoặc bỏ phưong tiện này hay bỏ phưong tiện kia, nếu không 
phải chỉ là để phụng sự và ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta 
và cứu rôi linh hổn tôi đòi đòi. 

[170] ‘ĐỂ BIẾT PHẢI CHỌN LựA những gì, gồm bốn 
ĐIỂM VÀ MỘT GHI CHÚ. 

2 Điểm nhất: điều cẩn thiê't là tất cả những điểu noi đó chúng ta 
muôh làm việc chọn lựa, tự chúng phải không tốt không xâ'u, 
hoặc tốt và phải chiến đâu trong lòng Mẹ Thánh Giáo Hội phẩm 
trật, chứ không phải là những điểu xâu hay những điểu đi ngược 
vói Giáo Hội. 

[171] 1 Điểm hai: có nhCrng điểu vôh thuộc về việc chọn lựa không 
thể thay đổi, chang hạn như chức linh mục, hôn nhân...; 2 còn 
những điểu khác thuộc về việc chọn lưa có thể thay đổi, chang 
hạn như nhận lãnh hay khước từ bổng lộc, nhận lãnh hay loại bỏ 
những của cải đòi này. 


58 



Bản văn A 


[172] 1 Điêm ba: trong việc chọn lựa không thể đổi, một khi việc 
chọn lựa đã được làm một lẩn rồi, thì không được chọn lại nữa, 
vì không thể tháo bỏ được, chang hạn như việc hôn nhân, chức 
linh mục,...; 2 chỉ còn phải xem xét nếu mình đã không làm việc 
chọn lựa cho phải phép và theo cách thức đúng trật tự, không 
theo những quyến luyến lệch lạc, thì ăn năn hổi hận và rồi cô' 
gắng sông một đòi tốt lành trong điều mình đã chọn lựa. 3 Một 
việc chọn lựa như vậy không [ chủng ta không thê nói đó là an 
gẹẩ] cho thấy đó là một ơn thiên triệu, vì đó là một cuộc chọn lựa 
vô trật tự và lệch lạc, 4 như có nhiều người lẩm lộn trong việc ấy, 
lấy sự chọn lựa lệch lạc hay xâu xa làm an kêu gọi thần lỉnh, 5 VÌ 
mọi an thiên triệu bao giò cũng trong sáng và rõ ràng, không 
pha trộn chút gì từ ý xác thịt hay một quyên luyến lệch lạc nào 
khác. 

[173] l Điểm bốn : nếu người nào đã chọn lựa phải phép và đúng 
trật tự về những điểu thuộc về sự chọn lựa có thê thay đổi, 
không theo xác thịt hay thê'gian, 2 thì không có lý do để làm việc 
chọn lựa một lẩn nữa, nhưng chỉ phải hoàn thiện trong sự chọn 
lựa ây bao nhiêu có thể. 

[174] 1 Ghi chú: nên chú ý rằng, nếu một việc chọn lựa có thể đổi 
mà đã không làm cho thành thật và đúng trật tự, 2 thì điều có ích 
lợi vào lúc này là làm lại việc chọn lựa cho đúng phép dành cho 
những ai ao ưóc sinh hoa trái đáng kê và râ't đẹp lòng Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta. 


59 



Lỉnh Thao 


[175] 'VỂ BA THÌ MÀ Mỗi THÌ CÓ THẾ LÀM VIỆC CHỌN 
LựA LÀNH MẠNH VÀ TỐT LÀNH 

2 Thì thứ nhất: là khi Thiên Chúa, Chúa chúng ta đánh động và lôi 
kéo ý muôh đến nôi không hổ nghi và cũng không thể hổ nghi; 
linh hổn sốt mến tuân theo điểu đã đuợc chỉ vạch; 3 thánh Phao- 
lô và thánh Mát-thêu đã làm nhu thế khi các ngài theo Đức Ki-tô 
Chúa chúng ta. 

[176] Thứ hai: khi nhận đuợc đủ ánh sáng và sự hiểu biết bởi 
kinh nghiệm về những an ủi và sầu khổ, cũng nhu bởi kinh 
nghiệm về việc nhận định thẩn lành và thẩn dữ khác nhau. 

[177] 1 Thì thứ ba là thì yên tĩnh; truóc hết suy xét con nguôi sinh 
ra để làm gì, tức là để ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và 
để cứu rôi linh hổn mình. 2 Và vói lòng uóc ao điều đó, chọn làm 
phuong tiện, một cuộc sông hay một bậc sông trong lòng Giáo 
Hội, để gặp đuợc ỏ đó sự giúp đõ cho việc phụng sự Chúa và 
cứu rôi linh hổn mình. 

3 Tôi nói, thòi kỳ yên tĩnh, nghĩa là khi linh hổn không bị xao 
động bởi các thẩn loại khác nhau, và sử dụng những tài năng tự 
nhiên của mình cách tự do và yên tĩnh. 

[178] 'Nếu cuộc chọn lựa không làm đuợc trong thì thứ nhát hay 
thứ hai, sau đây là hai cách để chọn lựa theo thì thứ ba. 

2 CÁCH THỨ NHẤT ĐỂ LÀM VIỆC CHỌN LƯA lành mạnh 
VÀ TỐT LÀNH, GỒM SÁU ĐIỂM: 

3 Điểm nhất là đặt mình truóc những điều tôi toan chọn lựa, chang 
hạn một chức vụ hay bổng lộc phải tiếp nhận hay để lại, hoặc bất 


60 



Bản văn A 


cứ điểu gì khác vôh thuộc về sự chọn lựa có thể thay đổi đuợc. 

[179] 'Thứ hai là cẩn phải đặt làm mục tiêu cái cứu cánh vì đó tôi 
đã đuợc dựng nên, là ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và 
cứu rôi linh hổn tôi; dại nữa tôi phải giữ bình tâm, không có một 
quyến luyến lệch lạc nào, đến nôi không hướng chiểu và cũng 
không tha thiết để tiếp nhận điểu đã được đề ra hơn là để lại 
hoặc để lại hơn là tiếp nhận; 3 nhưng tôi phải giữ mình như ở 
giữa một bàn cân để chỉ nghiêng theo đàng nào tôi "cảm thây" 
thích hợp hơn để làm vinh danh và ca ngợi Chúa và cứu rôi linh 
hổn tôi. 

[180] 'Thứ ba: xin Thiên Chúa, Chúa chúng ta đoái thương đánh 
động ý muôh tôi và đặt vào linh hổn tôi điểu tôi phải làm đôi với 
điểu đã được đề ra, để ngợi khen và làm vinh danh Chúa hơn, 
2 bằng cách nghiền ngâm đúng đắn và trung thành bằng trí hiểu 
của tôi, và chọn lựa hợp với ý muôh cực thánh và nhân lành của 
Người. 

[181] 1 Thứ bôh: suy xét bằng cách luận lý xem sẽ có bao nhiêu ích 
lợi và hoa trái phát sinh cho tôi khi có chức vụ hay bổng lộc 
nhằm chỉ để ngợi khen Thiên Chúa, Chúa chúng ta và cứu rôi 
linh hổn tôi mà thôi; 2 và ngược lại cũng thế, suy xét xem những 
bâ't lợi và nguy hiểm khi có điểu ấy. 3 Cũng làm như vậy trong 
phần thứ hai, nghĩa là nhìn xem những ích lợi và hoa trái bởi khi 
không có điều ấy, và ngược lại cũng nhìn xem những bâ't tiện và 
nguy hiểm khi không có nó. 

[182] 1 Thứ năm: sau khi đã nghiền ngâm và luận lý dưới mọi khía 
cạnh như thế, về điều đã được đề ra tôi nhìn xem lý trí nghiêng 


61 



Lỉnh Thao 


về phía nào hơn, 2 và như thế, phải theo sự thúc đẩy mạnh nhâ't 
của lý trí chứ không theo sự thúc đẩy nào của tình cảm mà đưa 
đến quyết định về điều đã được đề ra. 

[183] 'Thứ sáu: khi đã làm xong việc chọn lựa hay quyết định ấy, 
người đã chọn lựa phải mau mắn đi cẩu nguyện trước mặt Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta, 2 và dâng cho Ngài cuộc chọn lựa đó, để 
Chúa Chí Tôn đoái nhận và xác chuẩn cho, nếu điều ấy giúp 
phụng sự và ngợi khen Ngài hơn. 

[184] l CẢCH THỨ HAI ĐỂ LÀM VIỆC CHỌN LƯA lành 
MẠNH VÀ TỐT LÀNH GỒM BỐN QUY TẮC và một ghi 
CHÚ. 

2 Thứ nhất: là lòng yêu mến đánh động tôi và làm tôi chọn lựa 
điểu nào đó, phải xuôhg từ trên cao, từ tình yêu mến Thiên 
Chúa, 3 đến nôi người chọn lựa trước hết phải cảm thây trong 
lòng rằng tình yêu mến nhiều hay ít mà họ có đốỉ với điểu họ 
chọn lựa, duy chỉ vì Đấng Tạo Hoá và Chúa họ mà thôi. 

[185] 'Thứ hai: nhìn xem một người mà tôi chưa bao giờ gặp gỡ, 
và cũng chang quen biết, và với lòng ước ao cho họ được mọi sự 
hoàn thiện, suy xét điều tôi sẽ khuyên họ làm và chọn lựa để 
sáng danh Thiên Chúa, Chúa chúng ta hơn và làm cho linh hổn 
họ được hoàn thiện hơn; 2 và tôi, một khi làm như vậy cho tôi, tôi 
tuân theo quy tắc mà chính tôi đã đề nghị cho người khác. 

[186] Thứ ba: suy xét như thể tôi đang ở vào lúc nguy tử, thì hình 
thức và quy tắc mà lúc ấy lẽ ra tôi muôn mình tuân theo trong 
cách thức chọn lựa hiện bây giờ như thế nào, và một khi khuôn 
theo đó, tôi thực hiện toàn bộ quyết định của mình. 


62 



Bản văn A 


[187] 1 Thứ bôn: bằng việc ngắm nhìn và suy xét tình trạng của tôi 
trong ngày phán xét thế nào, hãy nghĩ xem lúc ấy lẽ ra tôi muôn 
mình đã định đoạt về công việc hiện tại như thế nào; 2 quy tắc mà 
lúc ấy tôi muôn mình đã tuân theo, tôi nhận lấy ngay bây giò, để 
lúc ấy tôi được hạnh phúc và vui mừng trọn vẹn. 

[188] (Ghi chú) Một khi đã nhận lấy những quy tắc trên đây để 
được cứu rôi và an nghỉ đòi đòi, tôi sẽ làm việc chọn lựa và việc 
dâng hiến cho Thiên Chúa, Chúa chúng ta, theo như điểm thứ 
sáu trong cách thứ nhất để làm việc chọn lựa. 

[189] ‘ĐỂ CẢI THIỆN VÀ CANH TÂN ĐỜI SỐNG VÀ BẬC 
SỐNG CỦA MÌNH 

2 Phải tuân giữ điều này, về những ngưòi đã được định vị ở bậc 
cai quản trong Giáo Hội hay ở bậc hôn nhân, (dù có dư dật của 
cải đòi này hay không), 3 nếu họ không có lý do hay không có ý 
muôn sẵn sàng để làm việc chọn lựa có thể thay đổi, 4 thì sẽ có ích 
lợi rất nhiêu là, thay vì làm một cuộc chọn lựa, để nghị cho họ 
một hình thức và một phưong pháp nhằm cải thiện và canh tân 
đòi sông và bậc sông riêng của họ; 5 nghĩa là đưa hữu thể thụ tạo, 
đòi sông và bậc mình vào việc làm vinh danh và ngợi khen 
Thiên Chúa, Chúa chúng ta và cứu rôi linh hổn mình. 6 Đê hướng 
về và đạt tói cùng đích ấy, phải suy xét và nghiền ngâm nhiều 
bằng các cuộc thao luyện và các cách chọn lựa, như đã giải thích, 
Nem mình phải có nhà cửa và gia nhân thế nào, phải điều khiển 
và cai quản nó ra sao, phải dạy dỗ gia nhân bằng lời nói và 
gưong sáng ra sao; 

8 cũng thê', suy về của cải của mình, phải sử dụng bao nhiêu cho 


63 



Lỉnh Thao 


gia nhân và nhà cửa của mình, và phân chia bao nhiêu cho ngưòi 
nghèo và các việc thiện. 9 Không muôh cũng không tìm sự gì 
khác ngoài việc ngợi khen và làm vinh danh Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta hon trong mọi sự và qua mọi sự. 

10 VÌ môi nguòi phải nghĩ rằng mình càng thoát ra khỏi lòng yêu 
mình, lòng ham muôn và tu lợi đuợc bao nhiêu thì càng tiến tói 
trong mọi việc thiêng liêng bấy nhiêu. 


64 



TUẦN THỨ BA 


[190] iNGÀY THỨ NHẤT cuộc CHIÊM NIỆM THỨ NHẤT 
VÀO NỬA ĐÊM, VỂ CÁC VIỆC TỪ LÚC ĐỨC KI-TÔ, CHÚA 
CHÚNG TA, TỪ BÊ-TA-NI-A LÊN GIÊ-RU-SA-LEM ĐẾN HẾT 
BỮA TIỆC LY NHƯ THẾ NÀO (Số 289) VÀ GỒM KINH DỌN 
LÒNG, BA TIỂN NGUYỆN, SÁU ĐIỂM VÀ MỘT CUỘC TÂM 
Sự. 

2 Kinh dọn lòng như thường lệ. 

[191] 1 Tiền nguyện thứ nhất là nhớ lại lịch sử. Ở đây là Đức Ki-tô, 
Chúa chúng ta từ Bê-ta-ni-a sai hai môn đệ đi Giê-ru-sa-lem đê 
dọn bùa tiệc ly, tiếp theo chính Chúa đến đó cùng với các môn 
đệ khác thê' nào; 2 và sau khi ăn chiên vượt qua, và khi đã xong 
bữa, Chúa rửa chân cho các ông như thế nào và ban Mình cùng 
Máu Rất Thánh cho các môn đệ, 3 và Ngài giảng cho các môn đệ 
một bài diên từ sau khi Giu-đa đã ra đi để bán Chúa của mình. 

[192] 'Thứ hai, đặt khung cảnh bằng cách xem noi chôn: ở đây là 
con đường đi từ Bê-ta-ni-a lên Giê-ru-sa-lem, nó rộng rãi hay 
chật hẹp, hay bằng phang...; 2 cũng xem xét vị trí phòng tiệc ly: 
nó lón hay nhỏ (cách trang trí thế này hay thê' khác) theo cách 
thức này hay cách thức khác. 

[193] Thứ ba là xin điểu tôi muôn: ở đây là sự đau đón, buồn sầu 
và ngượng ngùng, vì chính bởi tội tôi mà Chúa đi chịu nạn. 

[194] l Điểm thứ nhất là xem thây các nhân vật trong bữa tiệc ly, 
và ngâm nghĩ trong lòng, cô' rút ra ích lợi nào đó từ các nhân vật 
ây. 


65 



Lỉnh Thao 


2 Thứ hai: lắng nghe điểu các Ngài nói và cũng rút ra ích lợi nào 
đó từ các điểu ấy. 

3 Tìnị ba: nhìn xem các Ngài làm và rút ra ích lợi nào đó. 

[195] 'Thứ bôh: suy xét về điểu mà [ nhân tính của ] Đức Ki-tô, 
Chúa chúng ta chịu hoặc muôn chịu nơi nhân tính Ngài, tuỳ theo 
khung cảnh cuộc khô nạn mà tôi đang chiêm niệm. 2 Ớ đây đem 
hết sức lực và cô' gắng để đuợc phiền não, buồn sầu và khóc lóc. 
Cũng làm nhu thê'trong các điểm tiếp sau. 

[196] Thứ năm. Suy xét xem thiên tính ẩn mình nhu thê' nào; 
nghĩa là bản tính â'y có thể huỷ diệt kẻ thù của mình, mà không 
làm, và làm sao lại để mặc cho nhân tính chí thánh phải chịu khổ 
hình cách ghê rợn nhu thê'. 

[197] Thứ sáu: suy xét [ suy xét ] Chúa Giê-su chịu tâ't cả nlũrng sự 
â'y vì tội lôi tôi nhu thê'nào..., và tôi, tôi phải làm gì và chịu 
những sự gì vì Chúa. 

[198] Kê't thúc bằng môt cuôc tâm SU' vói Đức Ki-tô, Chúa chúng 
ta, và sau cùng đọc một Kinh Lạy Cha. 

[199] '(Giải thích) Cẩn chú ý rằng, nhu truóc đã giải thích một 
phần, trong các cuộc tâm sự, chúng ta phải thân thua và cầu xin 
theo để tài đã đề ra, 2 nghĩa là theo như tôi đang bị cám dỗ hay 
được an ủi, theo như tôi ao ưóc được nhân đức này hay nhân 
đức khác, theo như tôi sắp xếp mình về phía này hay phía kia, 
theo như tôi muôn đau khô hay vui mừng về điểu tôi chiêm 
niệm, 3 sau cùng cẩu xin điểu tôi ao ưóc mãnh liệt hon liên quan 
đến một sô' điều đặc biệt. 4 Và bằng cách đó, chỉ làm cuộc tâm sự 
vói Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, hay nếu đề tài hay lòng sô't sắng 

66 



Bản văn A 


thúc đẩy, có thể làm ba cuộc tâm sự: một với Đức Mẹ, một với 
Chúa Con, và một với Đức Chúa Cha, 5 theo cùng một hình thức 
như đã chỉ ở tuần thứ hai trong bài gâm về Hai Người, cùng vói 
lời ghi chú liền sau các hạng người đó. 

[200] 'CUỘC CHIÊM NIỆM THỨ HAI VÀO BUỔI SÁNG, SẼ 
LÀ TỪ BỮA TIỆC LY ĐẾN HẾT NHỮNG VIỆC XẢY RA Ở 
VƯỜN DẦU. 

2 Kinh dọn lòng như thường lệ. 

[201] 1 Tiền nguyện thứ nhất là lịch sử. Ở đây là việc Đức Ki-tô, 
Chúa chúng ta, cùng mười một môn đệ đi xuôhg từ núi Si-on, 
noi đã ăn bĩra tiệc ly để tiến về thung lũng Giô-sa-phát như thế 
nào. 2 Ngài để tám môn đệ ở một noi trong thung lũng và ba môn 
đệ khác ở một noi trong vườn; 3 và bắt đẩu cẩu nguyện, Ngài 
[ chày mổ = hỏi giôíng như m ề= hỏi máu ] chảy mồ hôi giống như 
những giọt máu như thê'nào. 4 Sau khi đã cầu nguyện cùng Đức 
Chúa Cha ba lẩn, Ngài đánh thức ba môn đệ ra sao. Sau đó, khi 
nghe tiêng Ngài, các kẻ thù địch ngã xu ông đất, và Giu-đa hôn 
Ngài bằng nụ hôn bình an; 5 và thánh Phê-rô chém đứt tai Mal- 
cô, và Chúa Ki-tô đặt tai vào lại chỗ. 6 Bấy giò Ngài bị bắt như kẻ 
gian phi, chúng lôi Ngài xuống thung lũng rồi lại kéo lên dô'c núi 
để đến nhà An-na. 

[202] Thứ hai là nhìn xem noi chôn. Ớ đây là suy xét con đường 
từ núi Si-on xuôhg thung lũng Giô-sa-phát và cả cái vườn nữa; 
nó có rộng không, có dài không, và theo cách thức này hay cách 
thức khác. 

[203] [Tkử=kmỊ Thứ ba là xin điểu tôi muôn. Điểu đặc biệt cẩn xin 


67 



Lỉnh Thao 


trong cuộc thương khó là phải xin được đau đớn với Chúa Ki-tô 
đẩy đau đớn, tan nát cõi lòng với Chúa Ki-tô tan nát tâm hổn, 
được khóc lóc đau khổ trong lòng về sự đau khô dường ấy mà 
Chúa Ki-tô đã chịu vì tôi. 

[204] 1 [Ghi chú thứ nhất]. Trong cuộc chiêm niệm thứ hai này, 
sau khi đọc kinh dọn lòng và làm ba tiền nguyện như đã nói, sẽ 
theo cùng một cách thức tiến hành về các điểm và các cuộc tâm 
sự như trong cuộc chiêm niệm thứ nhất về Bữa Tiệc Ly. 2 Vào giờ 
thánh lê và giờ kinh chiểu sẽ làm hai cuộc phục niệm về bài 
chiêm niệm thứ nhất và thứ hai. Rổi trước bữa tôi áp dụng ngũ 
quan về hai bài chiêm niệm vừa nói trên. 3 Bao giờ cũng bắt đầu 
bằng kinh dọn lòng và ba tiền nguyện, tuỳ theo đề tài đã để ra và 
theo cùng một cách thức như đã nói và giải thích trong tuần thứ 
hai. 

[205] [Ghi chú thứ hai] Tuỳ theo tuổi tác, sức khoẻ và tính khí, 
người luyện tập sẽ làm năm cuộc Linh Thao môi ngày hoặc ít 
hơn. 

[206] [Ghi chú thứ ba] 'Trong tuần thứ ba này sẽ sửa đổi một 
phẩn điểu phụ thêm thứ hai và thứ sáu: 

2 Về điều thứ hai là ngay khi thức dậy, đặt trước mắt: tôi đi đâu, 
và để làm gì, ôn lại vắn tắt cuộc chiêm niệm tôi sắp làm, tùy theo 
mẩu nhiệm đang đề cập. 3 Đang khi dậy và mặc áo, tôi cô' gắng 
giục lòng buổn sầu và phiền não vì những đau đớn và thông khổ 
dường ấy mà Đức Ki-tô, Chúa chúng ta đã chịu. 

4 Điều thứ sáu phải sửa đổi thê' này: cô' gắng đừng làm nảy nở 
những tư tưởng vui mừng dù tôt lành và thánh thiện như tư 


68 



Bản văn A 


tưởng về sự phục sinh và vinh quang, nhưng trái lại giục lòng về 
sự đau đớn, đau khô và tan nát; 5 năng nhớ đến nhũrng lao khổ, 
những khắc khoải và đau đón mà Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã 
chịu từ khi sinh ra cho đến mẩu nhiệm trong cuộc thưong khó 
mà tôi đang chiêm niệm. 

[207] [Ghi chú thứ bốn] Việc xét mình riêng về các cuộc thao luyện 
và các điểu phụ thêm ở đây, cũng sẽ làm như đã làm trong tuần 
trước 

[208] ÍNGÀY THỨ HAI 

Vào nửa đêm, cuộc chiêm niệm sẽ từ Vườn Dẩu cho đến hết nhà 
An-na (sô'291). Và buổi sáng từ nhà An-na đến hết các việc ở nhà 
Cai-pha (sô'292). 2 Rổi làm hai cuộc phục niệm và áp dụng ngũ 
quan như đã nói đến. 

3 NGÀY THỨ BA 

Vào nửa đêm, cuộc chiêm niệm từ nha ông Cai-pha đến hết dinh 
ông Phi-la-tô (sô' 293). Và buổi sáng, từ dinh ông Phi-la-tô đên 
hết dinh ông Hê-rô-đê (sô' 294). 4 Rồi làm hai cuộc phục niệm và 
áp dụng ngũ quan như đã nói đến. 

5 NGÀY THỨ BỐN 

Vào nửa đêm, từ dinh ông Hê-rô-đê về dinh ông Phi-la-tô (sô' 
295), chiêm niệm một nửa các mẩu nhiệm xảy ra tại dinh ông 
Phi-la-tô. 6 Rổi trong cuộc thao luyện vào buổi sáng: các mẩu 
nhiệm khác xảy ra cũng tại dinh ây. Rổi làm các cuộc phục niệm 
và áp dụng ngũ quan như đã nói đến. 


69 



Linh Thao 


7 NGÀY THỨ NĂM 

Vào nửa đêm, từ dinh ông Phi-la-tô đến việc đóng đinh trên 
Thánh Giá (sô' 296). Và buổi sáng, từ việc treo trên Thánh Giá 
đến khi tắt thả (sô" 297). Rồi làm hai cuộc phục niệm và áp dụng 
giác quan. 

8 NGÀY THỨ SÁU 

Vào nửa đêm, từ khi hạ xác khỏi Thánh Giá cho đến mổ, không 
kể đến sự kiện ỏ mổ (số 298). Và buổi sáng, từ mổ [è#] đến nhà 
mà Đức Mẹ về ỏ, sau khi đã táng xác Con trong mổ. 

9 NGÀY THỨ BẢY 

Chiêm niệm chung về tất cả cuộc thương khó trong các cuộc thao 
luyện ở nửa đêm và buổi sáng, 10 và thay vì hai cuộc phục niệm 
và áp dụng ngũ quan, thì suô't ngày, nhiều lần chừng nào có thể, 
suy xét về xác cực thánh của Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, bị tách 
ròi và lìa bỏ linh hổn thê'nào, và được mai táng ở đâu và thế nào. 
u Cũng theo cách ấy, suy xét về nôi cô đon của Đức Mẹ vói sự 
đau đón và khắc khoải biết bao, rổi đàng khác, nôi cô đon của 
các môn đệ. 

[209] HGiải thích) Nên ghi chú rằng, nếu muôn ở lại lâu hon 
trong cuộc khô nạn thì trong môi cuộc chiêm niệm phải vận 
dụng ít mẩu nhiệm hon, chang hạn trong cuộc thứ nhất, nguyên 
về bĩra Tiệc Ly thôi; 2 trong cuộc thứ hai, về sự Rửa Chân; trong 
cuộc thứ ba, về việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể cho các môn đệ; 
trong cuộc thứ bôh, về diên từ mà Chúa ban cho họ và cũng làm 
như vậy trong các cuộc chiêm niệm và các mẩu nhiệm khác. 
3 Cũng thê', khi đã hết cuộc Thương Khó, hãy dành trọn một ngày 

70 



Bản vãn A 


để chiêm niệm lại phân nửa cuộc Thương Khó, và ngày nữa về 
nửa kia, rồi ngày thứ ba về tất cả cuộc Thương Khó. 

4 Trái lại nếu muôn rút ngắn cuộc Thương Khó, lúc nửa đêm 
chiêm niệm bĩra Tiệc Ly; buổi sáng: Vườn Dẩu; giờ lê: nhà An- 
na; giờ kinh chiều: nhà Cai-pha; và giờ trước bữa tôi: dinh Phi-la- 
tô. 5 Như vậy trong khi bỏ các cuộc phục niệm và áp dụng giác 
quan, môi ngày làm năm cuộc thao luyện khác nhau, và môi 
cuộc về một mầu nhiệm khác của Chúa Ki-tô, Chúa chúng ta. 
6 Rồi khi đã chấm dứt hết tất cả cuộc Thương Khó như thế, có thể 
lấy một ngày khác làm chung về trọn cuộc Thương Khó trong 
một hay nhiều cuộc thao luyện khác nhau, tùy theo đàng nào 
thây có ích lợi hơn. 

[210] 'NHỮNG QUY TẮC để Tự chỉnh đốn trong việc 
ĂN UỐNG TỪ NÀY VỂ SAU 

2 Quy tắc thứ nhất: về bánh mì, việc kiêng bớt ít thích hợp, vì nó 
không phải món ăn gây thèm thuổng thái quá, hoặc tạo cám dỗ 
thúc bách như các món ăn khác. 

[211] 1 Thứ hai: về đổ uổng, việc kiêng bớt hình nhu thích hợp 
hơn so với bánh mì, 2 nên phải xét kỹ xem cái gì có ích đê tiếp 
nhận, và cái gì có hại để loại bỏ. 

[212] 'Quy tắc thứ ba: về các món ăn khác, việc kiêng bớt phải 
thật nghiêm ngặt và trọn vẹn, vì trong phạm vi đó sự thèm khát 
mau gây hôn loạn, cũng như sự cám dô mau tìm được cơ hội 
hơn; 2 bởi đó việc kiêng bớt các loại thức ăn này, nhằm tránh sự 
hôn loạn, có thể giữ theo hai cách: một là tập quen ăn những 
món bình thường; cách khác, nếu là những món mỹ vị, thì ăn sô' 
lượng ít đi. 


71 



Linh Thao 


[213] 1 Thứ bôn: tuy luôn phải giữ mình cho khỏi đau yếu, nhung 
nếu càng bỏ bớt những điểu thích hợp, thì càng mau tới đuợc 
mức trung dung phải giữ trong đổ ăn và thức uóhg; vì hai lẽ: 
2 thứ nhất là trong khi cô" gắng và tự chuẩn bị nhu vậy, ta thuòng 
cảm thây đuợc những hiểu biết bên trong, những an ủi và những 
sự khởi hứng thẩn linh dổi dào hon để tỏ cho ta thây sự trung 
dung vôh thích hợp vói chúng ta; 3 thứ hai, nê'u trong lúc kiêng 
bót nhu vậy mà thây mất nhiều sức mạnh phần xác và những 
khả năng để tập Linh Thao, thì ta sẽ dễ phán đoán đuợc điều gì 
phù hợp hon đôi vói nhCrng nhu cẩu thể xác. 

[214] 'Thứ năm: trong khi ăn, suy xét như thể nhìn thây Đức Ki- 
tô, Chúa chúng ta đang ăn vói các tông đổ, Chúa uỏhg thê'nào, 
Chúa nhìn ra sao, Chúa nói thê'nào và cô' gắng noi gưong Ngài; 
2 như vậy, phần thượng của trí khôn chăm lo suy xét về Chúa 
chúng ta và phẩn hạ lo về việc nuôi dưỡng thể xác; 3 và nhờ thê' 
người ta sẽ đạt được một sự hòa hợp tô't hon và một trật tự hoàn 
hảo hon trong cách xử sự và tu thân. 

[215] 'Thứ sáu: trong khi ăn còn có thể có những việc suy xét 
khác, hoặc về đòi sông các thánh, hay về một việc chiêm niệm 
đạo đức nào khác hoặc một việc thiêng liêng nào mà người ta 
phải làm: 2 VÌ khi mắc chú ý đến những điều â'y thì sẽ giảm bót sự 
khoái cảm và thỏa mãn đôi vói các đổ ăn phần xác. 

[216] 'Thứ bảy: trên hê't, giữ cẩn thận đừng để tâm trí dồn hết vào 
cái mình ăn, và đừng ăn vội vàng khi ăn như thê' bị con thèm 
khát lôi vào, 2 nhưng phải tự chủ trong cách ăn cũng như trong 
lượng đổ ăn. 


72 



Bản văn A 


[217] 1 Thứ tám: để tránh xa những hôn loạn, điều rất có ích là sau 
bữa trua hoặc sau bữa tôi hay lúc nào khác mà mình không cảm 
thây thèm ăn, 2 tự xác định sô' luợng đổ ăn thích hợp cho mình 
trong bữa trua hoặc bữa tô'i sau đó, và cứ nhu thê' mỗi ngày. 
3 Không đuợc vuợt quá sô' luợng â'y cho dù thây ngon miệng hay 
bị cám dô thê' nào đi nữa. Trái lại, để dê thắng sự thèm thuổng 
hôn loạn và mọi chuóc cám dô của kẻ thù hon, nêu bị cám dô ăn 
nhiều hon thì nên ăn ít đi. 


73 




TUẦN THỨ BỐN 


[218] iCUỘC CHIÊM NIỆM THỨ NHẤT. ĐỨC KI-TÔ CHÚA 
CHÚNG TA ĐÃ HIỆN RA CÙNG ĐỨC MẸ NHƯ THẾ NÀO 
(SỐ 299) 

2 Kin lĩ dọn lòng thường lệ. 

[219] 1 Tiên nguyện thứ nhất là lịch sử. Ở đây là sau khi Chúa Ki-tô 
tắt thở trên Thập Giá, và xác Ngài vân tách khỏi linh hổn, nhưng 
vân luôn kết hợp cùng bản tính Thiên Chúa như thế nào, linh 
hồn đẩy phúc đức của Người xuôhg ngục tổ tông, vẫn luôn kê't 
hiệp cùng thẩn tính. 2 Người rước linh hổn các thánh ra khỏi 
ngục, đoạn trỏ lại mồ, và khi đã sông lại, Người hiện ra cùng 
Đức Mẹ đẩy ân phúc, bằng cả xác và hổn. 

[220] Thứ hai: đặt khung cảnh bằng cách xem noi chôn. Ớ đây là 
xem thây sự xếp đặt của ngôi mộ thánh, và noi hay nhà Đức Mẹ; 
nhìn ngắm riêng từng phần một, phòng ngủ, phòng cầu 
nguyện... 

[221] Thứ ba: cẩu xin điều tôi muôh. Ớ đây là xin an được hoan 
lạc và vui mừng mãnh liệt vì sự vinh quang và vui mừng dường 
ấy của Đức Ki-tô Chúa chúng ta. 

[222] Điểm thứ nhất, hai, ba cũng là những điểm quen thuộc mà 
chúng ta đã làm trong cuộc chiêm niệm về Bữa Tiệc Ly của Đức 
Ki-tô, Chúa chúng ta. 

[223] Thứ bôn: suy xét xem bản tính Thiên Chúa đã có vẻ như ẩn 
giầíi như thế nào trong cuộc Thưong Khó, bây giò hiện ra và tỏ 
mình cách lạ lùng biết bao trong việc Phục Sinh rất thánh, bởi 


75 



Lỉnh Thao 


những hiệu lực chân thật và rất thánh của chính sự Phục Sinh ấy. 

[224] Thứ năm, nhìn xem chức vụ an ủi mà Đức Ki-tô, Chúa 
chúng ta thực hiện và so sánh việc ấy với cách thức mà các bạn 
hữu quen an ủi lân nhau. 

[225] Kết thúc bằng một hay nhiều cnôc tâm sư, tùy theo để tài và 
đọc một Kinh Lạy Cha. 

[226] '[Ghi chú thứ nhất ]Trong các cuộc chiêm niệm sau, nên tiến 
hành theo cách thức sẽ chỉ duói đây, về tất cả các mẩu nhiệm từ 
sự sống lại cho đến hết việc Chúa lên tròipvề điều còn lại, trong 
suôt tuần về sự phục sinh, sẽ đi theo và tuân giữ cùng một hình 
thức và cách thế nhu đã giữ trong tâ't cả tuần về sự thương 
khó. "Vậy, cứ theo mâu bài chiêm niệm thứ nhất này về sự phục 
sinh mà các tiền nguyện được điểu chỉnh tùy theo để tài được đề 
ra; 4 năm điểm cũng như thế; các điểu phụ thêm nói dưói đây 
cũng vậy] 5 Và cũng thế, đôi vói tát cả các điều còn lại có thể điểu 
chỉnh theo cách thức đã làm trong tuần về sự thương khó, chang 
hạn về các cuộc phục niệm, áp dụng ngũ quan, rút ngắn hay kéo 
dài các mầu nhiệm... 

[227] 1 Ghi chú thứ hai : cách chung, trong tuần thứ tư này, xét thây 
thích hợp hon so vói ba tuần trưóc là làm bôh cuộc thao luyện 
thay vì năm: 2 cuộc thứ nhất ngay khi thức dậy buổi sáng; cuộc 
thứ hai vào giò lê hoặc trưóc bĩra trưa, thay vì cuộc phục niệm 
thứ nhất; cuộc thứ ba vào giò kinh chiểu thay vì cuộc phục niệm 
thứ hai; 3 cuộc thứ bôn trưóc bữa tổi bằng cách áp dụng ngũ quan 
vào ba bài thao luyện của cùng một ngày; nên để ý ngừng lại ỏ 
những điểm quan trọng hon và ở đó nghiệm được nhiều xúc 


76 



Bản văn A 


động và nhiều hương vị thiêng liêng hơn. 

[228] 'Thứ ba: mặc dù trong tâ't cả các cuộc chiêm niệm con sô' 
điểm nhâ't định đã được đề nghị, chang hạn ba, năm... nhưng 
người chiêm niệm có thể tăng hay bớt sô' điểm như họ thây đàng 
nào mình thây tốt hơn; 2 như thế, điều râ't có ích là trước khi bắt 
đẩu cuộc chiêm niệm biết dự phòng và xác định chính xác sô' 
điểm sẽ làm. 

[229] 'Thứ bôn: trong tuần thứ tư này, về cả thảy mười điểu phụ 
thêm, phải sửa đổi điểu thứ hai, sáu, bảy và mười. 

2 Điều hai là ngay khi thức dậy, để trước mặt cuộc chiêm niệm mà 
tôi phải làm, ước ao được cảm kích và hoan lạc vì sự vui mừng 
và hoan lạc dường â'y của Đức Ki-tô Chúa chúng ta. 

3 Điều sáu: hướng trí nhớ và tư tưởng vào những điều có thể gây 
sung sướng, hoan lạc và vui mừng thiêng liêng, như sự vinh 
quang. 

4 Điểu bảy: tận dụng ánh sáng và những sự thuận tiện của thời 
tiết, chang hạn sự mát mẻ trong mùa hạ, hoặc mặt trời và sự â'm 
áp trong mùa đông, tùy theo mức độ mà linh hổn tưởng nghĩ 
hay phỏng chừng có thể giúp mình vui mừng trong Đấng Tạo 
Dựng và cứu chuộc mình. 

5 Điê'u mười: Thay vì sự hãm mình đền tội, hãy nhắm đến sự tiết 
độ và trung dung trong mọi sự trừ khi có luật ăn chay và kiêng 
thịt mà Giáo Hội truyền dạy, vì nhĩrng luật â'y phải luôn luôn 
được giữ chu đáo, trừ trường hợp ngăn trở chính đáng. 


77 



Linh Thao 


[230] iCHIÊM NIỆM ĐỂ ĐƯỢC TÌNH YÊU 

HGiải thích) Trước hết nên nhận xét hai điều: 

Thứ nhất: tình yêu phải được đặt ở trong hành động hơn là trong 
lời nói. 

[231] 'Thứ hai: tình yêu cốt ở sự trao đổi giữa hai bên, nghĩa là 
người yêu trao tặng và thông truyền cho người được yêu cái 
mình có, một phần cái mình có hay có thể có, và người được yêu 
đôi lại với người yêu cũng vậy. 2 Như thế, nếu người này có được 
sự hiểu biết sẽ đem cho người không có; cả danh vọng hay của 
cải cũng thế; và người kia cũng đôi lại với người này như vậy. 

3 Lời nguyện thường lệ. 

[232] Tiền nguyện thứ nhất: là đặt khung cảnh. Ớ đây là xem thây 
tôi đang ở trước nhan Thiên Chúa, Chúa chúng ta thê'nào, trước 
các thiên thẩn và các thánh đang cầu bầu cho tôi. 

[233] Thứ hai: Cẩu xin điểu tôi muôn. Ớ đây là xin được hiểu biê't 
thâm sâu về biết bao ơn lành đã nhận: để khi nhận biết những ơn 
lành đó cách trọn vẹn, tôi có thể yêu mến và phụng sự Chúa chí 
tôn trong mọi sự. 

[234] 1 Điểm thứ nhất là nhớ lại trong trí những ơn lành đã nhận: 
ơn tạo dựng, ơn cứu chuộc và các ơn ban riêng. 2 Cân nhắc với 
lòng cảm mến thiết tha về biết bao nhiêu điều Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta, đã làm cho tôi từ những điều Ngài có; sau nữa, Chúa 
lại còn ước muôn ban chính mình Ngài cho tôi bao nhiêu có thể, 
theo như quyết định thẩn linh của Ngài. 

3 Và từ đó, tôi ngẫm nghĩ trong lòng, suy xét theo đúng lẽ phải và 


78 



Bản văn A 


sự công bằng về điểu mà về phần tôi, tôi phải tiến dâng và dâng 
hiến cho Thiên Chúa chí tôn, nghĩa là tất cả những gì tôi có lân 
chính bản thân tôi, như một người dâng hiến với tình yêu tha 
thiết: 

4 "Lạy Chúa, xin tiếp nhận và nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí 
hiểu và toàn thể ý muôn con, tát cả nhũng gì con có và tcYt ca những gì 
con sở hữu 5 Chúa đã ban cho con; Lạy Chúa, con xin dâng lại 
Chúa tâ't cả. Mọi sự đều là của Chúa, xin Chúa định đoạt hoàn 
toàn theo ý Chúa. Xin Chúa ban cho con lòng yêu mến Chúa và 
ân sủng vô'n cho con được mãn nguyện." 

[235] 'Thứ hai: Nhìn xem Chúa ngự trong thụ tạo như thê'nào, 
trong các nguyên tô' bằng cách ban cho thực thể, trong thảo mộc 
bằng cách ban cho sức tăng trưởng, trong thú vật bằng cách ban 
cho cảm giác, trong loài ngưòi bằng cách ban cho trí khôn; 2 và 
như vậy trong tôi bằng cách ban cho tôi thực thể, sự sông, cảm 
giác [ và trí khôn ] và làm cho tôi hiêỉi biết. Cũng vậy, xét xem 
Chúa đã làm tôi nên đền thò của Ngài như thê'nào, vì Ngài đã 
tạo dựng tôi nên giông như Thiên Chúa chí tôn và theo hình ảnh 
của NgàidCũng ngẫm nghĩ trong lòng theo cách đã chỉ ả điểm 
thứ nhâ't hay cách nào khác tôi thây tô't hon. về môi điểm dưói 
đây cũng vậy. 

[236] 1 Thứ ba: Suy xét xem Thiên Chúa làm việc và hành động vì 
tôi như thê'nào trong mọi thụ tạo trên mặt đâ't, nghĩa là Ngài đã 
xử sự theo cách một ngưòi làm việc như thê'nào, 2 chắng hạn trên 
các tầng trời, trong các nguyên tố, thảo mộc, trái cây, thú vật... 
bằng cách ban cho chúng thực thể, sự sinh tồn, sức tăng trưởng 
và cảm giác... Đoạn ngâm nghĩ trong lòng. 


79 



Lỉnh Thao 


[237] 1 Thứ bôn. Nhìn xem mọi điểu tot lành và mọi ơn ban đểu từ 
trên ban xuôhg nhu thê'nào, chang hạn quyền lực hữu hạn của 
tôi, bởi quyền lực tôi cao và vô hạn ở trên và cả sự công chính, 
lòng tô't lành, sự trắc ẩn, lòng thuơng xót... nhu những tia sáng 
mặt trời chiếu xuôhg, nhu nuớc trong nguồn chảy ra... 2 Rồi kết 
thúc bằng cách ngâm nghĩ trong lòng như đã chỉ dân. Kết thúc 
bằng cuộc tâm sự với Chúa, và đọc một Kinh Lạy Cha. 

[238] !BA CÁCH CẦU NGUYỆN VÀ CÁCH THỨ NHẤT VỂ 
CÁC GIỚI RĂN 

2 Cách cầu nguyện thứ nhất về mười điểu răn và bảy tội trọng, ba 
tài năng của linh hổn, và năm giác quan của thể xác. 3 Cách cẩu 
nguyện này nham cho một khuôn khổ, một phương pháp và 
những cuộc thao luyện qua đó linh hổn được chuẩn bị và rút 
được ích lợi hơn từ đó và để việc cẩu nguyện được đúng quy 
định, hơn là đặt một hình thức hay một phương pháp cầu 
nguyện nào đó. 

[239] Trước hết làm một điểu tương đương với điều phụ thêm 
thứ hai của tuần thứ hai, nghĩa là trước khi bước vào cầu 
nguyện, để cho tinh thẩn được nghỉ ngơi đôi chút, như đi tản bộ 
tùy thây đàng nào tô't hơn, rồi suy xét mình đi đâu và để làm gì. 
2 Và điều phụ thêm này phải được thực hiện ở khi bắt đẩu của 
mọi cách cầu nguyện. 

[240] 'Một kinh dọn lòng, chang hạn xin ơn Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta, để có thể nhận biê't tôi đã lỗi phạm điểu nào trong 
mười điểu răn, 2 và cũng xin ơn và sự trợ giúp (của Chúa) để sửa 
mình từ này về sau; xin được sự hiểu biết tường tận về các điểu 


80 



Bản văn A 


răn, hầu tuân giữ kỹ hơn để làm vinh danh Chúa chí tôn hơn và 
ca tụng Ngài hơn. 

[241] ‘Đôi với cách cẩu nguyện thứ nhất, nên suy xét và suy nghĩ 
về điều răn thứ nhất, xem tôi đã tuân giữ điểu răn ấy thế nào, và 
đã lỗi phạm điều gì. 2 Cứ sự thuờng sẽ ngừng khoảng thời gian 
đọc ba Kinh Lạy Cha và ba Kinh Kính Mừng làm chuẩn mực, và 
nếu trong thời gian ấy tôi xét thây những lôi đã phạm, tôi xin ơn 
khoan hổng và tha thứ về những lôi đó, rồi đọc một Kinh Lạy 
Cha. Cứ làm theo cách thức như vậy về môi điểu trong tất cả 
mười điều răn. 

[242] (Giải thích) 1 Nên ghi chú rằng khi ai suy nghĩ về một điểu 
răn mà thây mình không hề có thói quen lôi phạm bao giờ, thì 
không cẩn ngừng lại đó lâu như thê'. 2 Nhưng tùy như thây mình 
vấp phạm nhiều hay ít về một điểu răn nào, mà phải ngừng lại 
lâu hay chóng để suy xét và phân tích kỹ về điểu ấy. 'Đôì với các 
tội trọng cũng làm như vậy. 

[243] ‘Sau khi đã ngâm nghĩ như vậy về các điểu răn, cáo mình 
về những điểu lôi phạm và xin ơn cùng sự trợ giúp để sửa mình 
từ nay về sau, 2 rổi kết thúc bằng một cuộc tâm sự với Chúa, Chúa 
chúng ta, theo như đề tài đã để ra. 

[244] THỨ HAI VỂ CÁC TỘI TRỌNG 

2 Về bảy tội trọng, sau điểu phụ thêm, đọc kinh dọn lòng như 
cách thức đã nói đến, 3 chỉ thay đổi để tài mà điểu này ở đây là về 
các tội phải tránh, còn trước kia là về các điểu răn phải giữ. 4 Và 
cũng thế, theo cùng trật tự và những quy tắc đã chỉ, rồi làm cuộc 
tâm sự. 


81 



Lỉnh Thao 


[245] (Giải thích) Để biê't rõ hơn những lỗi phạm về các tội trọng, 
ta nhìn xem những điều trái ngược với chúng; và cũng vậy để dê 
tránh các tội đó hơn, ta quyê't tâm và cô' gắng bằng những việc 
thao luyện thánh thiện đạt tới và thủ đắc bảy nhân đức trái 
ngược với chúng. 

[246] 'THÚ BA VỂ CÁC TÀI NĂNG CỦA LINH HỒN 

2 Về ba tài năng của linh hổn, cũng giữ cùng trật tự và quy tắc 
như về các điểu răn: làm điểu phụ thêm, kinh dọn lòng và tâm 
sự. 

[247] ‘THÚ BỐN VỂ NGŨ QUAN PHẦN XÁC 

2 Về ngũ quan phẩn xác, cũng vân theo trật tự như trên, trong khi 
thay đổi đề tài. 

[248] (Giải thích) 1 Ai muôn noi gương Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, 
trong việc dùng ngũ quan, thì trong kinh dọn lòng, hãy cẩu xin 
Chúa chí tôn phù trợ và sau khi suy xét về mỗi giác quan, đọc 
một Kinh Kính Mừng hay một Kinh Lạy Cha. 

2 Ai muôn noi gương Đức Mẹ trong việc dùng ngũ quan, thì 
trong kinh dọn lòng, hãy cẩu xin Ngài phù trợ để Ngài xin ơn đó 
nơi Con và Chúa Ngài cho. Sau khi suy xét về mỗi giác quan, đọc 
một Kinh Kính Mừng. 

[249] CÁCH CẦU NGUYỆN THỨ HAI LÀ CHIÊM NIỆM Ý 
NGHĨA TỪNG TỪ CỦA MỘT KINH 

[250] Trong cách cẩu nguyện thứ hai này, cũng giữ điểu phụ 
thêm nhu trong cách cẩu nguyện thứ nhất. 

[251] Kinh dọn lòng được thích ứng cho phù hợp với Đấng mà ta 
cẩu nguyện. 


82 



Bản văn A 


[252] 'Cách cẩu nguyện thứ hai là quỳ gối hay ngồi lên tuỳ theo 
tu thế nào hợp hon, tuỳ cách nào hợp vói ta hon và tuỳ theo lòng 
sô't mến kèm theo nhiều hon, nhắm mắt lại hay nhìn chăm chú 
vào một noi nào đó, không để mắt liếc nhìn chô này hay chô nọ, 
rồi đọc hai từ "Lạy Cha", 2 và dừng lại suy xét hai từ đó bao lâu 
ta còn thây những ý nghĩa, những sự so sánh, sự cảm nếm và an 
ủi khi suy xét về hai từ đó. 3 Làm tuông tự vói từng từ trong Kinh 
Lạy Cha hay kinh nào khác mà ta muôh cẩu nguyện theo thể 
thức đó. 

[253] Quy tắc thứ nhất là theo thể thức đuợc nói đến, sẽ lưu lại 
một giò trong toàn thể Kinh Lạy Cha; xong kinh này, ta đọc Kinh 
Kính Mừng, kinh Tin Kính, kinh Lạy Hổn Chúa Ki-tô, kinh Lạy 
Nữ Vưong, đọc ra tiêng hay thẩm trong trí theo cách quen làm. 

[254] 1 Thứ hai là nếu người chiêm niệm Kinh Lạy Cha, trong một 
từ hay hai từ mà tìm được một đề tài tốt cho việc suy tưởng, sự 
cảm nếm và sự an ủi, 2 thì đừng bận tâm đi xa hon, cho dù giò 
cẩu nguyện kết thúc ở noi đó. Khi hết giò, đọc hết phần còn lại 
của Kinh Lạy Cha theo cách đã quen làm. 

[255] 'Thứ ba là nê'u ta đã lưu lại cả một giò ở một hay hai từ 
trong Kinh Lạy Cha, rồi ngày khác muôn trở lại kinh đó, thì đọc 
một hay hai từ đó như thường lệ, 2 rổi dừng lại ỏ từ tiếp theo 
ngay đó, ta bắt đẩu chiêm niệm theo như điều được nói đến ả 
quy tắc thứ hai. 

[256] [Ghi chú thứ nhất] Nên để ý rằng, khi đã chiêm niệm xong 
Kinh Lạy Cha trong một hay nhiều ngày, ta sẽ làm theo cùng 
một cách thức như vậy vói Kinh Kính Mừng, rồi vói các kinh 


83 



Lỉnh Thao 


khác. Như thế trong suốt một khoảng thòi gian nào đó, ta luôn 
tập luyện theo một trong các kinh đó. 

[257] Ghi chú thứ hai: khi kết thúc việc cẩu nguyện, và bằng một 
lời nguyện tắt, ta hướng về Đấng mà ta đã cầu nguyện để xin 
những nhân đức hay những an ta cảm thây cẩn đến nhiều hon. 

[258] !CÁCH CẦU NGUYỆN THỨ BA LÀ THEO NHỊP. 

2 Điểu phụ thêm cũng như trong cách cầu nguyện thứ nhát và thứ 
hai. 

3 Kinh dọn lòng như trong cách cẩu nguyện thứ hai. 

4 Cách cầu nguyện thứ ba là trong môi hoi thở hay nhịp thở, ta 
nguyện thầm trong trí bằng cách đọc một từ trong Kinh Lạy Cha 
hay một kinh nào khác mà ta đang đọc; làm sao để chỉ đọc một 
từ giữa hoi thở này và hoi thở khác, 5 và trong khoảng thòi gian 
từ hoi thở này đến hoi thở khác, ta chú ý chính yếu vào ý nghĩa 
của từ đó hay vào Đấng mà ta cẩu xin, hoặc vào sự thâp hèn của 
chính mình hay sự khác biệt giữa sự cao cả dường ấy của Ngài 
vói sự tháp hèn biết bao của mình. 6 Cứ theo cùng cách thức và 
quy tắc ấy mà tiến hành về các từ khác của Kinh Lạy Cha và đọc 
các kinh khác, như Kinh Kính Mừng, Lạy Hổn Chúa Ki-tô, Tin 
Kính và Lạy Nữ Vưong như đã quen. 

[259] Quy tắc thứ nhất là nếu muôn cầu nguyện vào ngày hôm 
sau hay vào một giò cẩu nguyện khác, đọc Kinh Kính Mừng theo 
nhịp thở, rồi đọc các kinh khác như đã quen, rồi sau đó cứ tiến 
hành như thế đôi vói các kinh khác. 


84 



Bản văn A 


[260] Thứ hai : ai muôn ở lại lâu hơn nữa trong việc cẩu nguyện 
theo nhịp có thể đọc tất cả các kinh kê trên hay một phần các 
kinh đó bằng cách đọc theo nhịp điệu của hơi thở nhu đã chỉ 
dẫn. 

[ 261 ] 'CÁC MẦU NHIỆM CỦA cuộc ĐỜI ĐỨC KI-TÔ CHÚA 
CHÚNG TA 

2 (Giải thích) Nên chú ý rằng, trong tất cả các mẩu nhiệm duới 
đây, những từ ngữ đặt trong ngoặc: (...) là của chính Tin Mừng, 
mà những từ ngữ đặt ở ngoài thì không phải; 3 trong mỗi mầu 
nhiệm, phần lớn sẽ có ba điểm để suy gâm và chiêm niệm những 
điểm đó dê hơn. 

[262] 'VỂ VIỆC TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ, THÁNH LU-CA 
VIẾT Ở CHƯƠNG THỨ NHẤT, LC 26-38 

2 Điểm thứ nhất, là thánh thiên thẩn Gabriel, khi chào Đức Mẹ, đã 
loan báo việc thụ thai Đức Ki-tô Chúa chúng ta . 3 (Khi Thiên thần 
vào nơi Đức Mẹ đang ở, chào Mẹ và nói: Thiên Chúa cứu Bà, Bà đầy 
ân sủng, bà sẽ thụ thai trong lòng và sẽ sinh một con trai.) 

4 Điểm thứ hai: thiên thẩn xác nhận điểu mình đã nói với Đức Mẹ 
khi báo tin sự thụ thai của thánh Gio-an Tẩy Giả, thiên thẩn nói 
với Đức Mẹ. (Và này Bà Ê-li-za-bét, người họ hàng của bà, đã thụ thai 
một con trai trong lúc tuổi già.) 

5 Điểm thứ ba, Đức Mẹ trả lời cho thiên thẩn. (Đây là nữ tỳ của 
Chúa, xin cho điều ây được thực hiện nơi tôi theo như lời Ngài.) 

[263] X VỂ VIỆC ĐỨC MẸ ĐI THĂM BÀ Ê-LI-ZA-BÉT, THÁNH 
LU-CA NÓI Ở CHƯƠNG THỨ NHẤT, c. 39-56 


85 



Lỉnh Thao 


2 Điểm thứ nhất, khi Đức Mẹ viếng thăm bà Ê-li-za-bét, đang khi 
còn ở trong lòng mẹ mình, thánh Gio-an Tẩy Giả đã cảm thấy 
cuộc viếng thăm của Đức Mẹ. 3 (Vồ vừa khi bà Ê-li-za-bét nghe thấy 
lời chào của Đức Mẹ, đứa trẻ nhảy mừng trong bụng bà; 4 và được đầy 
Thánh Thần, bà Ề-ỉi-za-bét kêu lớn tiếng nói: Em được chúc phúc giữa 
những người phụ nữ, và hoa quả lòng em được chúc phúc). 

5 Điểm thứ hai, Đức Mẹ hát bài thánh thi rằng: (Linh hôh tôi chúc 
tụng Thiên Chúa.) 

6 Điểm thứ ba. (Đức Ma-ri-a ở lại với bà Ề-li-za-bét khoảng ba tháng, 
và sau đó trở vềnhà mình). 

[264] 'VỂ VIỆC SINH RA CỦA ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG TA, 
THÁNH LU-CA NÓI Ở CHƯƠNG THỨ HAI, 1-14 

2 Điểm thứ nhất. Đức Bà và chổng là Giu-se đi từ Na-za-rét đến 
Bê-lem. (Giu-se từ Ga-li-lê lên Bê-lem để tuân phục Cêsar, cùng vói 
Đức Ma-ri-a là vợ mình và là người đàn bà đang mang thai.) 

3 Điểm thứ hai. (Bà đã sinh Con Trai đầu lòng và lây tã bọc con và đặt 
trong một máng cỏ.) 

4 Đ iểm thứ ba. (Vô số đạo binh thiên quốc xuất hiện, nói: Vinh quang 
cho Thiên Chúa trên các tầng trời.) 

[265] 'VỂ CÁC MỤC ĐỒNG, THÁNH LU-CA VIẾT Ở 
CHƯƠNG THỨ HAI, 8-20 

2 Điểm thứ nhất. Việc Đức Ki-tô Chúa chúng ta sinh ra, được thiên 
thẩn mặc khải cho các mục đổng. (Ta báo cho anh em một tin vui 
trọng đại, bởi vì hôm nay Đấng Cứu Thế được sinh ra cho anh em). 


86 



Bản văn A 


3 Điêbi thứ hai. Các mục đổng đi Bethlem. (Họ vội vã tới nơi và gặp 
thây Đức Ma-ri-a và Gỉu-se và Hài Nhi đặt trong máng cỏ.) 

4 Điểm thứ ba. (Các mục đồng trở về, tôn vinh và ca tụng Chúa.) 

[266] 'VỂ VIỆC CẮT BÌ, THÁNH LU-CA VIẾT Ở CHƯƠNG 
THỨ HAI, 21 

2 Điểm thứ nhất. Người ta cắt bì cho Hài Nhi Giê-su. 

3 Điểm thứ hai. (Tên Ngài là Giê-su, tên đã được thiên thần đặt cho 
trước khi Ngài thụ thai trong lòng.) 

4 Đ iểm thứ ba. Người ta trao Hài Nhi cho Mẹ Ngài, Mẹ Ngài cảm 
thưong vì máu chảy ra từ noi Con mình. 

[267] 4 VỂ BA VỊ ĐẠO sĩ, THÁNH MÁT-THÊU VIẾT Ở 
CHƯƠNG 2,1 - 12 

2 Điểm thứ nhất. Ba vị đạo sĩ theo ngôi sao dẫn đường, đã đến thò 
lạy Chúa Giê-su và nói. (Chúng tôi nhìn thây ngôi sao của Ngài ở 
Phương Đông, và chúng tôi đến thờ lạy Ngài.) 

3 Điểm thứ hai. Các ông thò lạy Ngài và dâng cho Ngài lễ vật. (Sấp 
mình xuôhg đất, các ông thờ lạy Ngài và dâng cho Ngài lễ vật: vàng, 
nhũ hương và mộc dược.) 

4 Điểm thứ ba. (Đang khi ngủ, các ông nhận được lời dặn đừng trở lại 
gặp Hê-rô-đê; và các ông trở về xứ sở mình bằng con đieờng khác.) 

[268] 4 VỂ VIỆC THANH TẨY ĐỨC MẸ VÀ VIỆC DÂNG HÀI 
NHI GIÊ-SƯ TH. LU-CA VIẾT, CHƯƠNG 2, 21 - 38 

2 Điểm thứ nhất. Các ngài đưa Hài Nhi Giê-su đến Đền Thò để Hài 
Nhi được dâng cho Chúa như đứa con đẩu lòng, và các ngài 


87 



Lỉnh Thao 


dâng thay cho Hài Nhi (một đôi chim gáy hoặc hai con chim bồ câu 
non). 

3 Điểm thứ hai. Ông Si-mê-on đến Đền Thờ, (ẵm lây Hài Nhi trong 
lòng), ông nói: (Bây giờ, lạy Chúa, xin để cho tôi tớ Chúa ra đi trong 
bình an). 

4 Điểm thứ ba. Bà An-na sau đó (đến, tuyên xưng Chúa và nói về Hài 
Nhi cho mọi người đang mong đợi ơn cứu chuộc Israel). 

[269] X VỂ VIỆC TRỐN SANG AI-CẬP, TH. MÁT-THÊU VIẾT Ở 
CHƯƠNG 2,13 - 18 

2 Điểm thứ nhất. Hê-rô-đê muôn giết Hài Nhi Giê-su, và vì thê' ông 
đã giê't các hài nhi vô tội; và truớc cái chết của các ngài, thiên 
thẩn báo cho Giu-se trôn sang Ai-cập: (Hãy chồi dậy và đưa Hài 
Nhi và Mẹ Ngài và hãy trôh sang Ai-cậ-p). 

3 Điểm thứ hai. Ông trẩy đi Ai-cập: (Chỗi dậy vào ban đêm, ông trẩy 
đi Ai-cập.) 

4 Điểm thứ ba. Ông ả lại đó cho tói khi vua Hê-rô-đê băng hà. 

[270] X VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG TA TỪ AI-CẬP 
TRỞ VỂ NHƯ THẾ NÀO, TH. MÁT-THÊU VIẾT Ở CHƯƠNG 
2,19-23 

2 Điểm thứ nhất. Thiên thẩn báo cho Giu-se trở về Israel: (Hãy chỗi 
dậy và hãy đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài và hãy đi về đất Israel). 

3 Điểm thứ hai. Choi dậy, ông trở về đâ't Israel. 

4 Đzểm thứ ba. Vì lẽ Archêlaô, con của Hê-rô-đê, đang trị vì xứ 
Giu-đa, nên ông lui về Na-za-rét. 


88 



Bản văn A 


[271] *VỂ CUỘC ĐỜI ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG TA TỪ 
MƯỜI HAI ĐẾN BA MƯƠI TUỔI, TH. LU-CA VIẾT Ở 
CHƯƠNG 2, 50-52 

2 Điểm thứ nhất. Ngài vâng lời cha mẹ ( Ngài tiến tới trong khôn 
ngoan, cả về tuổi tác lẫn ân sủng.) 

3 Điểm thứ hai. Hình như Ngai làm nghề thợ mộc, như có vẻ thánh 
Máccô [néẩ]* *ghi nhận như thê'ở chương thứ sáu (Người này lại 
chẳng là gã thợ mộc đó sao?) 

[272] 'VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ CHÚA VÀO ĐỂN THỜ KHI LÊN 
12 TUỔI, TH. LU-CA VIẾT Ở CHƯƠNG 2, 41-50 

2 Điểm thứ nhất. Đức Ki-tô Chúa chúng ta, khi lên mười hai tuổi, 
đã từ Na-za-rét lên Giê-ru-sa-lem. 

3 Điểm thứ hai. Đức Ki-tô Chúa chúng ta ở lại Giê-ru-sa-lem, và 
cha mẹ Ngài không hay biết. 

4 Điểm thứ ba. Qua ba ngày, cha mẹ Ngài tìm thây Ngài đang 
tranh luận trong Đền Thờ và đang ngồi giữa hàng thầy dạy; và 
cha mẹ Ngài hỏi Ngài đã ở đâu, Ngài trả lời 5 (Cha mẹ không biết là 
con phải lo những việc của Cha con sao?) 

[273] 'VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ CHỊU PHÉP RỬA NHƯ THẾ NÀO, 
TH. MÁT-THÊU VIẾT Ở CHƯƠNG 3,13 - 17 

2 Điểm thứ nhất. Đức Ki-tô Chúa chúng ta, sau khi từ giã người 
mẹ diễm phúc của Ngài, Ngài từ Na-za-rét đi đến sông Gio-đan, 
nơi đây có thánh Gio-an Tẩy Giả đang sông. 

3 Điểm thứ hai. thánh Gio-an làm phép rửa cho Đức Ki-tô Chúa 
chúng ta; và vì ông muôn từ chôi khi nghĩ mình không xứng 

89 



Lỉnh Thao 


đáng làm phép rửa cho Ngài, nên Đức Ki-tô nói với ông: (Bây giờ 
hãy làm việc đó vì cần thiết là chúng ta phải hoàn thành tất cả sự công 
chính như thê). 

4 Điểm thứ ba. (Chúa Thánh Thẩn đêh, và tiếng Chúa Cha từ trên trời 
chứng thực: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.) 

[274] 'VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ CHỊU CÁM Dỗ NHƯ THẾ NÀO, 
TH. LU-CA VIẾT Ở CH. 4,1 - 13, VÀ MÁT-THÊU CH.4,1 - 11 

2 Điểm thứ nhất. Sau khi đã chịu phép rửa, Ngài đi đêh hoang địa, 
ở đó Ngài nhịn ăn bốn muòi ngày và bốn muoi đêm. 

3 Điểm thứ hai. Ngài bị kẻ thù cám dỗ ba lần (Tiêh lại gần, tên cám 
dỗ nói với Ngài: Nếu ngươi là Con Thiên Chúa, ngươi hãy khiên 
những hòn đá này trở thành bánh đi; ngươi hãy gieo mình xuống khỏi 
nơi đây; hết thảy mọi điều ngươi thây, ta sẽ cho ngươi nếu ngươi sấp 
mình xuôhg đất thờ lạy ta.) 

4 Điểm thứ ba. Các thiên thần đên và phụng sự Ngài. 

[275] 'VỂ VIỆC KÊU GỌI CÁC TÔNG ĐỒ 

2 Điểm thứ nhất. Hình như là thánh Phê-rô và thánh An-rê đuợc 
kêu gọi ba lần: thứ nhất, để có một sự hiểu biết nào đó; điểu này 
là xuât phát từ thánh Gio-an ở chuông thứ nhất. T hứ hai , để đi 
theo Đức Ki-tô cách nào đó, vói ý định quay về lấy lại điểu các 
ông đã bỏ, nhu thánh Lu-ca nói ở chuông năm. 4 Thứ ba, để luôn 
mãi đi theo Đức Ki-tô Chúa chúng ta, nhu thánh Mát-thêu nói ở 
chuông thứ bốn và thánh Mac-cô ở chuông thứ nhái.* 

5 Điểm thứ hai. Ngài kêu gọi Phi-líp-phê, như ở chuông thứ nhâl 
của thánh Gio-an, và Mát-thêu như chính Mát-thêu nói ở chưong 
thứ chín. 


90 



Bản vãn A 


6 Điểm thứ ba. Ngài kêu gọi các tông đổ khác, mà ơn kêu gọi đặc 
thù của các ông lại không đuợc ghi nhạn trong Tin Mừng. 

7 Và ba điểu khác cũng phải đuợc xét tới: điểu thứ nhâ't, các tông 
đổ xuất thân từ giai cấp thâ'p hèn và mộc mạc nhu thế nào; 8 điểu 
thứ hai, phẩm chức ở đó các ông đuợc kêu gọi cách dịu ngọt biê't 
bao; 9 điều thứ ba, các ơn ban và các ân sủng mà nhờ đó các ông 
đuợc nâng lên trên tát cả các tổ phụ của Tân ước và Cựu ước. 

[276] 'VỂ PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC LÀM Ở TIỆC CƯỚI TẠI 
CA-NA XỨ GA-LI-LÊ, TH. GIO-AN VIẾT, CH. 2,1 - 12 

2 Điểm thứ nhất. Đức Ki-tô Chúa chúng ta đuợc mời cùng với các 
môn đệ của Ngài đến dự tiệc cưới. 

3 Điểm thứ hai. Mẹ báo cho Con mình biết là thiếu rượu, khi nói: 
(Họ không có rượu)} và Mẹ ra lệnh cho những người giúp việc: 
(Hãy làm bất cứ điều gì Ngài sẽ bảo các con). 

4 Điểm thứ ba. (Ngài đã biến nước thành rượu, và đã bày tỏ vinh quang 
của Ngài, và các môn đệ Ngài tin vào Ngài.) 

[277] >VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ ĐUỔI NHỮNG NGƯỜI BUÔN 
BÁN RA KHỎI ĐỂN THỜ NHƯ THẾ NÀO, THÁNH GIO-AN 
VIẾT, CH. 2,13 - 25 

2 Điểm thứ nhất. Ngài đuổi tất cả những người buôn bán ra khỏi 
Đền Thờ bằng cái roi làm bằng các sợi dây. 

3 Điểm thứ hai. Ngài hất đổ những chiếc bàn và những đổng tiền 
của những người đổi tiền giàu có đang ở trong Đền Thờ. 

4 Điểm thứ ba. Với những người nghèo bán chim bổ câu, Ngài nói 
dịu dàng: (Hãy đem những cái này ra khỏi đây và đừng biêh nhà của 
Ta thành nhà buôn bán.) 


91 



Lỉnh Thao 


[278] 'VỂ BÀI GIẢNG ĐỨC KI-TÔ ĐÃ THựC HIỆN Ở TRÊN 
NÚI,TH. MÁT-THÊU VIẾT Ở CHƯƠNG 5,1 - 48 

2 Điểm thứ nhất: Ngài nói riêng với các môn đệ yêu dâu của Ngài 
về tám mô'i phúc: (Phúc thay những người nghèo khó trong tinh 
thần, những người hiền lành, những người có lòng thương xót, những 
người khóc than, những người đói khát sự công chính, những người có 
con tim trong sạch, những người đem an bình, và những người chịu 
hách hại.) 

3 Điểm thứ hai. Ngài khuyên khích các ông sử dụng các tài năng 
cho tốt: (Cũng thế, ánh sáng anh em phải chiếu sáng trước mặt người 
ta sao cho người ta trông thấy các việc tốt lành của anh em và tôn vinh 
Cha anh em là Đấng ở trên trời.) 

4 Đ iểm thứ ba. Ngài tỏ mình ra không phải là một kẻ vi phạm lề 
luật, nhung là kẻ hoàn thành, khi Ngài giải thích huân lệnh 
không giê't nguôi, không gian dâm, không thề gian dô'i và phải 
thuong yêu kẻ thù: (Thầy bảo anh em rằng hãy thương yêu những kẻ 
thù của anh em và hãy làm điều thiện cho những kẻ thù ghét anh em.) 

[279] 'VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG TA LÀM CHO 
BÃO TỐ TRÊN BIỂN YÊN LẶNG NHƯ THẾ NÀO, 
TH. MÁT-THÊU VIẾT, CHƯƠNG THỨ TÁM, 23 - 27 

2 Điểm thứ nhất. Trong khi Đức Ki-tô Chúa chúng ta đang ngủ thì 
một [ trận dộng dất Ỵcơn bão tô lớn nổi lên trên biển. 

3 Điểm thứ hai. Trong khi sợ hãi, các môn đệ Ngài đánh thức Ngài 
dậy; Ngài quở trách các ông vì kém tin khi nói vói các ông: (Anh 
em sợ cái gì, hỡi những kẻ kém tin ?). 


92 



Bản văn A 


4 Đ iểm thứ ba. Ngài truyền cho gió và biển ngừng lại. Do vậy khi 
ngừng lại, biển trở nên yên lặng; người ta kinh ngạc về việc đó 
khi nói: (Ông này là ai mà gió và biển cũng vâng lời?) 

[280] 'VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ ĐI TRÊN BIỂN NHƯ THẾ NÀO, 
TH. MÁT-THÊU VIẾT, CHƯƠNG 14, 22 - 33 

2 Điểm thứ nhất. Trong khi Đức Ki-tô Chúa chúng ta ở trên núi, 
Ngài truyền cho các môn đệ của Ngài xuống thuyền và, sau khi 
cho dân chúng ra về, Ngài bắt đẩu cẩu nguyện một mình. 

3 Điểm thứ hai. Chiếc thuyền bị sóng đập vào; Đức Ki-tô đi trên 
mặt nưóc mà tiến về phía thuyền, và các môn đệ nghĩ rằng đó là 
ma. 

4 Diểm thứ ba. Đức Ki-tô nói vói các ông: (Thầy đây, đừng sợ), 
theo lệnh Ngài, thánh Phê-rô đi trên mặt nưóc đến vói Ngài; vì 
nghi ngà, ông bắt đẩu chìm xuồng; nhưng Đức Ki-tô Chúa 
chúng ta cứu ông và quở trách ông yêu tin; và sau đó, khi Ngài 
bước xuôhg thuyền thì gió lặng yên. 

[281] 'VỂ CÁC TÔNG ĐỒ ĐƯỢC SAI ĐI RAO GIẢNG NHƯ 
THẾ NÀO, TH. MÁT-THÊU VIẾT Ở CH. 10,1 - 15 

2 Điểm thứ nhất. Đức Ki-tô kêu gọi các môn đệ yêu dâu của Ngài, 
và ban cho các ông quyền xua đuổi ma quỷ ra khỏi thân xác 
người ta và quyền chữa lành mọi bệnh tật. 

3 Điểm thứ hai. Ngài dạy các ông về sự khôn ngoan và sự kiên 
nhẫn: (Này đây, Thầy sai anh em đi như những con chiên ở giữa sói 
rừng; vậy anh em hãy khôn ngoan như những con rắn và đơn sơ như 
những con chim bồ câu.) 


93 



Lỉnh Thao 


4 Điểm thứ ba. Ngài ban cho các ông cách đi đường: (Anh em đừng 
có vàng cũng đừng có tiền; điều anh em đã nhận được cách nhưng 
không, anh em hãy cho đi cách nhưng không). Và Ngài đã cho các 
ông cách rao giảng: (Dọc đường anh em hãy rao giảng, nói rằng 
Nieóc Trời đã đêh gần). 

[282] 'VỂ VIỆC HỐI CẢI CỦA BÀ MA-ĐA-LÊ-NA, TH. LU-CA 
VIẾT Ở CHƯƠNG 7, 36 - 50 

2 Điểm thứ nhất. Một phụ nữ đi vào noi Đức Ki-tô Chúa chúng ta 
ngồi ở bàn ăn, trong nhà ngưòi Pha-ri-siêu, bà mang một bình 
bạch ngọc đựng đẩy dầu thom. 

3 Điểm thứ hai. Đứng phía sau Chúa, gẩn chân Ngài, bà bắt đầu 
lấy nưóc mắt rửa chân Ngài và lấy tóc của bà mà lau, và bà hôn 
chân Ngài và lấy dầu thom mà xức. 

4 Điểm thứ ba, Vì người Pha-ri-siêu kết án bà Ma-đa-lê-na, Đức Ki- 
tô lên tiêng bênh vực bà khi nói: (Những tội chị ấy có nhiều, được 
tha thứ, bởi vì chị ấy yêu mêh nhiều). Và Ngài nói vói bà: (Lòng tin 
của con đã cứu con, con hãy đi bình an). 

[283] 4 VỂ VIỆC ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG TA CHO NĂM 
NGÀN NGƯỜI ĂN NHƯ THẾ NÀO, TH. MÁT-THÊU VIẾT Ở 
CH. 14,13 - 21 

2 Điểm thứ nhất. Vì đã muộn, các môn đệ xin Đức Ki-tô cho đám 
người đông đảo đang ở vói Ngài ra về. 

3 Điểm thứ hai. Đức Ki-tô Chúa chúng ta ra lệnh cho các môn đệ 
mang bánh đến cho Ngài, và Ngài truyền cho ngưòi ta ngồi vào 
bàn, và Ngài làm phép và bẻ ra, và trao bánh cho các môn đệ của 
Ngài, và các môn đệ cho đám đông. 


94 



Bản văn A 


4 Điểm thứ ba. (Họ ăn và được no nê, và còn lại mười hai giỏ.) 

[284] 'VỂ VIỆC BIẾN HÌNH CỦA ĐỨC KI-TÔ, TH. MÁT-THÊU 
VIẾT Ở CHƯƠNG 17,1 - 13 

2 Điểm thứ nhất. Khi đưa ba môn đệ yêu dâu Phê-rô, Gia-cô-bê và 
Gio-an đi theo mình, Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã biến hình đổi 
dạng, và mặt Ngài chói lọi như mặt trời, và y phục Ngài như 
tuyết. 

3 Điểm thứ hai. Ngài đàm đạo vói ông Mô-sê và Ê-li-a. 

4 Điểm thứ ba. Khi thánh Phê-rô nói làm ba chiếc lều, thì có tiếng 
từ trời vang lên, phán rằng: ( Ngiỉời này là con yên dấu của Ta, các 
ngươi hãy nghe lời Người); 5 khi nghe thây tiêng phán ây, các môn 
đệ của Ngài vì sợ hãi, ngã sấp mặt xu ông đâ't, và Đức Ki-tô Chúa 
chúng ta chạm vào họ, và nói vói họ: ( Hãy đứng dậy và dừng sợ; 
đừng nói thị kiên này cho một ai biết cho tới khi Con Ngieời phục sinh). 

[285] 'VỂ VIỆC PHỤC SINH ÔNG LA-ZA-RÔ, GIO-AN 
CHƯƠNG 11,1-44 

2 Điểm thứ nhất. Bà Mát-ta và Ma-ri-a cho Đức Ki-tô Chúa chúng 
ta biê't bệnh của anh La-za-rô; khi đã biết điểu đó, Ngài còn ả lại 
hai ngày đê phép lạ còn hiển nhiên hon. 

3 Điểm thứ hai. Trước khi làm cho anh ta sông lại, Ngài yêu cẩu cả 
chị này và chị kia hãy tin khi nói: (Ta là sự sống lại và là sự sống; ai 
tin vào Ta, thì dù có chết, cũng sẽ được sôhg.) 

4 Diểrn thứ ba. Ngài làm cho anh ta sông lại sau khi đã khóc than 
và cầu nguyện; và cách thức làm cho anh ta sông lại là truyền 
lệnh: ( Hỡi La-za-rô, hãy ra ngoài). 


95 



Lỉnh Thao 


[286] !VỂ BỮA ĂN TỐI Ở BÊ-TA-NI-A, MT CH. 26,1-13 

2 Điểm thứ nhất. Chúa ăn tôi trong nhà ông Simon phong cùi, 
cùng vói anh La-za-rô. 

3 Điểm thứ hai. Chị Ma-ri-a đổ dẩu thom trên đẩu Đức Ki-tô. 

4 Điểm thứ ba. Giu-đa càu nhàu, nói: ( Việc phung phí dầu thơm này 
để làm gì?) Nhưng một lẩn nữa Ngài bào chữa cho chị Ma-đa-lê- 
na khi nói: ( Tại sao lại làm phiền lòng người phụ nữ này, bởi lẽ chị ấy 
đã làm một việc tốt đối với Thầy?) 

[287] !CHỦ NHẬT LỄ LÁ, MT CH. 21,1 - 11 

2 Điểm thứ nhất. Chúa sai đi tìm con lừa cái và con lừa con khi nói: 
(Hãy cởi chúng ra và dẫn chúng đêh cho Thầy; và nếu có ai nói với anh 
em điều gì, thì hãy nói rằng Chúa cẩn đêh, và tức khắc họ sẽ để cho 
chúng đi). 

3 Điểm thứ hai. Ngài cưỡi lên con lừa cái được che phủ bằng 
những chiếc áo của các tông đổ. 

4 Điểm thứ ba. Người ta ra đón tiếp Ngài, khi họ trải áo của họ và 
những cành lá lên đường và nói: ( Xin cứu chúng tôi, con vua 
Đavít; chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đêh. Xin cứu chúng tôi từ 
trên chôh trời cao.) 

[288] 'VỂ VIỆC RAO GIẢNG TRONG ĐỂN THỜ, LC CH. 19, 47- 
48 

2 Điểm thứ nhất. Ngài giảng dạy mỗi ngày trong Đền Thò. 

3 Điểm thứ hai. Sau khi giảng xong, vì không có ai tiếp nhận Ngài 
ở Giê-ru-sa-lem, nên Ngài trở lại Bê-ta-ni-a. 


96 



Bản văn A 


[289] X VỂ BỮA TIỆC LY, MT 26, GA 13,1 - 30 

2 Điểm thứ nhất. Ngài ăn thịt con chiên vượt qua cùng với mười 
hai tông đồ của Ngài, Ngài báo trưóc cái chê't của Ngài cho họ: 
(Quả thật, Thầy nói cho anh em biết rằng một người trong anh em sẽ 
bán Thầy.) 

3 Điểm thứ hai. Ngài rửa chân cho các môn đệ, cả chân Giu-đa 
nữa, bắt đẩu từ thánh Phê-rô; ông này vì suy xét đến sự uy nghi 
của Chúa và sự thấp hèn của riêng mình, nên không muôn chấp 
nhận, đã nói: 4 (Lạy Chúa, Chúa rửa chân con sao?). Nhưng thánh 
Phê-rô đã không biết rằng, ở trong việc đó, Ngài đã nêu gưong 
về sự khiêm nhường, và vì thê'Ngài nói: ( Thầy đã làm gương cho 
anh em để anh em làm như Thầy đã làm.) 

5 Điếm thứ ba. Ngài thiết lập hiến lễ cực thánh của phép Thánh 
Thể, như dâu chỉ rất cao cả về tình yêu của Ngài khi Ngài nói: 
(Hãy cầm lây mà ăn). Khi bữa ăn tối đã xong, Giu-đa đi ra để bán 
Đức Ki-tô Chúa chúng ta. 

[290] 'VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
BỮA ĂN TỐI CHO ĐẾN HẾT KHI Ở TRONG VƯỜN, MT CH 
26 VÀ MÁC-CÔ CH 14 

2 Điểm thứ nhất. Khi bĩra ăn tối đã xong và đang khi hát bài thánh 
thi, Chúa đi đến núi Ôliu cùng vói các môn đệ đẩy sợ hãi của 
Ngài; và đê tám người ỏ lại vườn Ghết-sê-ma-ni khi nói: (Anh em 
hãy ngồi ở đây, còn Thầy lại đằng kia để cầu nguyện.) 

3 Điểm thứ hai. Trong khi đem theo thánh Phê-rô, thánh Gia-cô-bê 
và thánh Gio-an, Ngài cẩu xin cùng Chúa ba lần, Ngài nói: (Lạy 
Cha, nêu có thể được, xin cho chén này xa khỏi con; tuy nhiên, xin 

97 



Lỉnh Thao 


đừng đểý muôh của con được thực hiện, mà là ý muôh của Cha.) Và 
trong cơn hâ'p hôi, Ngài cầu xin khẩn thiết hơn. 

4 Đz'ểm thứ ba. Ngài sợ hãi đến nỗi Ngài nói: (Linh hồn Ta buồn rầu 
đêh chết được)) và Ngài đổ mổ hôi bằng máu nhiều đến nỗi thánh 
Lu-ca nói: (Mồ hôi Ngài như những giọt máu chảy xuôhg đất), điểu 
này giả thiê't là y phục Ngài đã đẩy máu. 

[291] 'VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
VƯỜN CHO ĐẾN HẾT KHI Ở NHÀ ÔNG AN-NA, MT 26, LC 
22, MC 15 

2 Điểm thứ nhất. Chúa để cho ông Giu-đa hôn, và để bị bắt nhu 
một tên trộm cướp, Ngài nói với những người đến bắt Ngài: (Các 
ngươi đến đểbắt Ta như một tên trộm cướp, với gươm giáo và gậy gộc, 
trong khi hằng ngày Ta ngồi vói các ngươi trong Đêh Thờ để dạy dỗ 
mà các ngươi không bắt Ta.) 3 và khi Ngài nói: (Các ngươi tìm ai?), 
những kẻ thù ngã xuôhg đất. 

4 Điểm thứ hai. Thánh Phê-rô đả thương một người đẩy tớ của vị 
thượng tế, Chúa dịu hiền nói với ông: (Hãy xỏ gươm vào chỗ của 
nó), và Ngài chữa lành vê't thương của người đẩy tớ. 

5 Điểm thứ ba. Bị các môn đệ bỏ rơi, Ngài bị dân đến nhà ông An- 
na, ở đó thánh Phê-rô, kẻ đã đi theo Ngài ở xa, chôi Ngài một 
lần; và người ta vả má Đức Ki-tô khi nói với Ngài: (Mày trả lời vị 
thượng tếnhư thếư?) 

[292] >VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
NHÀ ÔNG AN-NA CHO TỚI HẾT KHI Ở NHÀ ÔNG CAI- 
PHA 


98 



Bản văn A 


2 Điểm thứ nhất. Họ dẫn Ngài đang bị trói, từ nhà ông An-na đên 
nhà ông Cai-pha, ở đây thánh Phê-rô ch ô"i Ngài hai lần, và khi 
Chúa nhìn, (ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết). 

3 Điểm thứ hai. Chúa Giê-su chịu trói suốt đêm. 

4 Điểm thứ ba. Ngoài ra, những kẻ giam giữ Ngài nhạo báng Ngài, 
và đánh đập Ngài, và bịt mặt Ngài, và vả má Ngài, và hỏi Ngài: 
(Hãy nói tiên tri cho chúng ta, ai là kẻ đánh ngươi?) Và họ nói phạm 
thượng bằng những điểu tưong tự. 

[293] 1 VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
NHÀ ÔNG CAI-PHA CHO ĐẾN HẾT KHI Ở DINH ÔNG 
PHI-LA-TÔ, MT 26, LC 23, MC 15 

2 Điểm thứ nhất. Tất cả [ dân chủng đê hòn của người Do Thái ] 
đám đông Do Thái dẫn Ngài đến ông Phi-la-tô, và tô' cáo Ngài 
trưóc mặt ông ta khi nói: (Chúng tôi đã thây tên này tìm cách làm 
cho dân tộc chúng tôi diệt vong và cấm nộp thuế cho vua Cêsar). 

3 Điểm thứ hai. Sau khi ông Phi-la-tô đã tra hỏi Ngài một lẩn và 
một lần nữa, ông Phi-la-tô nói: (Ta không thây người này có lỗi nào 
cả). 

4 Điểm thứ ba. Ba-ra-ba, tên trộm cướp, được họ ưa chuộng hon 
Ngài: (Mọi người kêu to lên khi nói: Không thả tên này, mà Ba-ra-ba). 

[294] >VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
DINH ÔNG PHI-LA-TÔ CHO ĐẾN KHI Ở NHÀ ÔNG HÊ-RÔ- 
ĐÊ 

2 Điểm thứ nhất. Ông Phi-la-tô trao Chúa Giê-su, người xứ Ga-li- 
lê, đến ông Hê-rô-đê là quận vưong xứ Ga-li-lê. 


99 



Lỉnh Thao 


3 Điểm thứ hai. Ông Hê-rô-đê, vì tò mò, tra hỏi Ngài nhiều điểu, 
và Ngài không trả lời cho ông một điểu gì, cho dù những luật sĩ 
và các thầy tu tê'không ngừng tô' cáo Ngài. 

4 Điểm thứ ba. Ông Hê-rô-đê, cùng vói quân lính của ông, khinh bỉ 
Ngài bằng cách mặc cho Ngài một chiếc áo trắng. 

[295] !VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
NHÀ ÔNG HÊ-RÔ-ĐÊ, CHO TỚI DINH ÔNG PHI-LA-TÔ, MT 
26, LC 23, MC 15 VÀ GA 19 

2 Điểm thứ nhất. Ông Hê-rô-đê gởi trả Ngài lại cho ông Phi-la-tô; 
do vậy mà họ trở thành bạn hữu, trong khi truóc kia họ là kẻ 
thù. 

3 Điểm thứ hai. Ông Phi-la-tô bắt Chúa Giê-su và đánh đòn Ngài; 
và quân lính làm một triều thiên bằng gai, và đội trên đẩu Ngài, 
và mặc cho Ngài chiếc áo đỏ sẫm, và đến gẩn Ngài và nói: ( Thiên 
Chúa cứu ông, lạy vua dân Do Thái); và họ tát Ngài. 

i Dỉểm thứ ba. Ông đua Ngài ra ngoài, truóc mặt mọi nguòi: ( Vậy 
Chúa Giê-su đi ra, mang triều thiên bằng gai và mặc áo đỏ sẫm; và ông 
Phi-la-tô nói với họ: Đây là người). Và khi các vị thượng tê' thây 
Ngài, ho la hét, nói: ( Hãy đóng đinh, hãy đóng đinh nó đi). 

[296] P/Ể NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
DINH ÔNG PHI-LA-TÔ TỚI HẾT KHI Ở TRÊN THẬP GIÁ, 
GA 19,13-22 

2 Điểm thứ nhất. Ông Phi-la-tô ngồi vói tư cách quan toà, trao 
Chúa Giê-su cho họ để họ đóng đinh Ngài sau khi những ngưòi 
Do Thái đã không châ'p nhạn Ngài là vua mà nói: ( Chúng tôi 


100 



Bản vãn A 


không có vua, trừ vua Cêsar). 

3 Điểm thứ hai. Ngài vác thập giá trên vai, và vì Ngài không có thể 
vác được, nên ông Simon, người Cyrênê, bị bắt buộc vác thập giá 
đi sau Chúa Giê-su. 

4 Điểm thứ ba. Họ đóng đinh Ngài ở giữa hai tên trộm cướp và 
treo lên tấm biển viết: (Giê-su người Na-za-rét, vua dân Do Thái). 

[297] !VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN 
TRÊN THẬP GIÁ, GA 19, 23-27 

2 Điểm thứ nhất. 3 Ngài nói bảy lời trên thập giá: Ngài cẩu xin cho 
những kẻ đóng đinh Ngài; Ngài tha thứ cho tên trộm cướp; Ngài 
gửi gắm thánh Gio-an cho Mẹ Ngài, và Mẹ cho thánh Gio-an; 
4 Ngài nói lón tiếng: (Ta khát), và người ta cho Ngài mật đắng và 
giâm; Ngài nói rằng Ngài bị bỏ rơi; Ngài nói: (Đã hoàn tất); Ngài 
nói: (Lạy Cha, con trao phó hồn con trong tay Cha). 

5 Điểm thứ hai. Mặt tròi trở nên tô'i tăm, các núi đá võ ra, [ đá của ] 
các mổ mả mở tung ra, màn trong Đền Thờ [ đã bị xé rách ] bị xé 
làm đôi từ trên xuống dưới. 

b Điểm thứ ba. Người ta nhục mạ Ngài khi nói: (Mày là kẻ phá Đền 
Thờ của Thiên Chúa, hãy xuôhg khỏi thập giá đi); y phục của Ngài 
được phân chia; cạnh sườn Ngài do bị chiêc giáo đâm thâu đã để 
cho nước và máu chảy ra. 

[298] !VỂ NHỮNG MẦU NHIỆM ĐÃ ĐƯỢC THựC HIỆN TỪ 
TRÊN THẬP GIÁ CHO ĐẾN HẾT KHI Ở TRONG Mồ 

2 Điểm thứ nhất. Ngài được ông Giu-se và ông Ni-cô-đê-mô đem 
xuôhg khỏi thập giá, trước mặt người mẹ đau khổ của Ngài. 


101 



Lỉnh Thao 


3 Điểm thứ hai. Thân xác Ngài được đưa tới ngôi mộ và được xức 
dẩu thơm và được mai táng. 

4 Điểm thứ ba. Người ta chỉ định quân lính đến canh giữ. 

[299] 'VỂ Sự PHỤC SINH CỦA ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG 
TA. VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ NHẤT CỦA NGÀI 

2 Điểm thứ nhất. Ngài hiện đến với Đức Ma-ri-a đổng trinh; cho 
dù điểu đó không được nói đến trong Thánh Kinh, nhưng coi 
như được đề cập khi nói rằng Ngài hiện đến với biết bao nhiêu 
người khác; 3 bởi vì Thánh Kinh giả thiết rằng chúng ta có sự hiểu 
biê't, như có lời chép: ( Anh em cũng không hiểu ư ?) 

[300] 'VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ HAI, MÁC-CÔ CH. 16,1- 
11 

2 Điểm thứ nhất. Khi còn rất sớm của ban mai [ khi mặt tròi mọ €|, 
bà Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, bà mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê đi 
đến mổ, họ nói: (Ai sẽ lăn phiêh đá khỏi cửa mổ cho chúng ta ?) 

3 Điểm thứ hai. Họ thấy hòn đá đó được lăn đi và thây thiên thẩn 
lên tiêng nói: (Có phải chính Đức Giề-su ngieời Na-za-rét mà các bà 
tìm kiếm không? Ngài đã sống lại, Ngài không ở đây.) 

4 Điểm thứ ba. Ngài hiện ra cho Ma-ri-a, bà là kẻ đã ở cạnh ngôi 
mộ sau khi những người khác đi khỏi. 

[301] 'VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ BA, TH. MT CHƯƠNG 
CUỐI CÙNG 

2 Điểm thứ nhất. Những bà Ma-ri-a này ra khỏi mổ với sự sợ hãi 
và niềm vui mừng mãnh liệt, muôn báo tin cho các môn đệ về 
việc Chúa sông lại. 


102 



Bản văn A 


3 Điểm thứ hai. Đức Ki-tô Chúa chúng ta hiện đến với họ ở dọc 
đường, Ngài nói với họ: ( Thiên Chúa cứa chị em)', và các phụ nữ 
lại gần, sấp mình xuống dưới chân Ngài và thờ lạy Ngài. 

4 Đz'ềm thứ ba. Chúa Giê-su nói với họ: ( Đừng sợ; hãy đi và nói với 
các anh em của Ta rằng họ phải đến Ga-li-lê, vì ở đó họ sẽ thây Ta.) 

[302] !VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 4, CHƯƠNG CUỐI 
CÙNG CỦA LU-CA 9 - 12; 33 - 34 

2 Điểm thứ nhất. Khi nghe nhrrng người phụ nữ nói rằng Đức Ki- 
tô đã sông lại, thánh Phê-rô vội vàng đi đến mổ. Nhưng bà Ma- 
ri-a này ra khỏi mổ với sự sợ hãi và niềm vui mừng lớn lao, 
muôn báo tin cho các môn đệ về việc Chúa sông lại. 

3 Điểm thứ hai. Khi bước vào mổ, ông thây chỉ có những tấm vải 
dùng để bọc xác Đức Ki-tô Chúa chúng ta, và không có gì khác. 

4 Điểm thứ ba. Đang khi thánh Phê-rô suy nghĩ về những sự này, 
Đức Ki-tô hiện đến vói ông, và vì thê' các tông đổ nói: ( Quả thực 
Chúa đã phục sinh và đã hiện ra vói ông Simon). 

[303] 1 VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 5, Ở CHƯƠNG CUỐI 
CÙNG CỦA TH. LU-CA 

2 Điểm thứ nhất. Ngài hiện đến vói các môn đệ là những kẻ đi về 
Emmau đang nói về Đức Ki-tô. 

3 Điểm thứ hai. Ngài quả trách các ông bằng cách ngang qua 
Thánh Kinh chỉ cho thây rằng Đức Ki-tô phải chét và sông lại: 
(Ôi những kẻ khờ dại và lòng chậm tin mọi điều các ngôn sứ đã nói! 
Há không phải là Đức Ki-tô phải chịu đau khổ và vào trong vinh quang 
của Ngài như thế sao?) 


103 



Lỉnh Thao 


4 Đ iểm thứ ba. Theo lời nài xin của các ông, Ngài dừng lại đó và ở 
với các ông cho tói khi cho các ông rưóc lê, Ngài biến đi; về phẩn 
các ông, khi trở về, đã nói cho các môn đệ việc các ông đã nhận 
ra Ngài như thê'nào khi rưóc lê. 

[304] 'VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 6, GA CH. 20,19 - 23 

2 Điếm thứ nhất. Các môn đệ tụ họp (vì sợ người Do Thái), trừ 
thánh Tô-ma ra. 

3 Điểm thứ hai. Chúa Giê-su hiện đến vói các ông trong khi các 
cửa đóng kín; và khi đứng giữa các ông, Ngài nói: ( Bình an cho 
anh em). 

4 Đ iểm thứ ba. Ngài ban Thánh Thẩn cho các ông khi nói vói các 
ông: (Anh em hãy nhận lấy Thánh Thẩn; Tội lỗi sẽ được tha cho những 
ai mà anh em tha cho.) 

[305] 4 VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ BẢY, GA 20, 24 - 29 

2 Điểm thứ nhất. Thánh Tô-ma không tin bởi vì ông vắng mặt 
trong cuộc hiện ra lần trưóc, ông nói: (Nếu tôi không nhìn thây 
Ngài thì tôi không tin). 

3 Điểm thứ hai. Chúa Giê-su hiện đến vói các ông, tám ngày sau, 
trong lúc các cửa đóng kín, và Ngài nói vói thánh Tô-ma: (Hãy 
đặt ngón tay của anh vào đây và hãy xem sự thật, và đừng cứng tin 
nữa, nhưng hãy tin). 

4 Đ iểm thứ ba. Thánh Tô-ma đã tin và thưa lên: (Lạy Chúa của tôi và 
Thiên Chúa của tôi); Đức Ki-tô nói vói ông: (Phúc cho những người 
không thấy mà lại tin). 


104 



Bản văn A 


[306] 'VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 8, GA CH. CUỐI CÙNG, 
1-17 

2 Điểm thứ nhất. Chúa Giê-su hiện đến với hảy vị [ Các tông =đề] 
trong các môn đệ của Ngài đang đánh cá; suô't đêm các ông đã 
không bắt được con cá nào; và thả lưói theo lệnh của Ngài, (các 
ông không thểkéo lưới lên được vì rất nhiều cá). 

3 Điểm thứ hai. Vói phép lạ này, thánh Gio-an nhận ra Ngài và nói 
vói thánh Phê-rô: ( Chúa đấy); ông này nhay xuỏhg biển và đến 
vói Đức Ki-tô. 

4 Điểm thứ ba. Ngài cho các ông ăn một phần cá nướng và một 
tảng mật ong; và Ngài trao phó những con chiên mẹ của Ngài 
cho thánh Phê-rô là người trưóc hết được tra khảo ba lẩn về lòng 
mến; và Ngài nói vói ông: ( Hãy chăn những chiên mẹ của Thầy). 

[307] X VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 9, MT CH. CUỐI CÙNG, 
16-20 

2 Điểm thứ nhất. Theo lệnh của Chúa, các môn đệ đi đến núi 
Tabor. 

3 Điểm thứ hai. Đức Ki-tô hiện đến vói các ông và nói: (Hết mọi 
quyền năng trên trời và dưới đất đã được ban cho Thầy). 

4 Điểm thứ ba. Ngài sai họ đi khắp thê' giói để rao giảng khi nói: 
(Anh em hãy đi và dạy dỗ muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh 
Cha và Con và Thánh Thần). 

[308] X VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 10, TRONG THƯ THỨ 
NHẤT GỬI CHO NHỮNG NGƯỜI CÔ-RIN-TÔ, CH. 15, 6 

2 "Sau đó Ngài được hon năm trăm anh em xem thây cùng một 
lúc." 


105 



Lỉnh Thao 


[309] 'VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 11, TRONG THƯ THỨ 
NHẤT GỬI TÍN HỮU CÔ-RIN-TÔ, CH. 15, 7 

2 "Sau đó Ngài hiện đến với thánh Gia-cô-bê." 

[310] 1VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 12 

2 Ngài hiện đến với ông Giu-se Arimathia, như [ Tin Mừng của 
Nỉ-cô -4ẻ -mô nói ] ngiỉời ta suy gẫm như thế theo lòng đạo đức và 
như người ta đọc thây trong đời sông các thánh. 

[311] 'VỂ CUỘC HIỆN RA LẦN THỨ 13, THƯ THỨ NHẤT, 
CR CH. 15, 8 

2 Ngài hiện đến với thánh Phao-lô sau cuộc thăng thiên: (Sau cùng 
Ngài hiện đêh với tồi là người giôhg như một kẻ sinh non). 3 Bằng linh 
hổn Ngài cũng hiện đến với các thánh tô phụ ở trong lâm-bô; 4 và 
sau khi đưa các ông ra khỏi đó và lấy lại thân xác, Ngài hiện ra 
nhiều lẩn vói các môn đệ và nói chuyện vói họ. 

[312] ’VỂ VIỆC LÊN TRỜI CỦA ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG 
TA, c.v. 1,1 - 12 

2 Điểm thứ nhất. Sau thòi gian bôn mưoi ngày Ngài đã hiện đến 
vói các tông đổ, làm nhiều chứng có và dâu hiệu và nói về nước 
Thiên Chúa, Ngài truyền cho các ông ở Giê-ru-sa-lem chò đợi 
Thánh Thần đã được hứa ban. 

3 Điểm thứ hai. Ngài dẫn các ông lên núi Ô-liu, và trước mặt các 
ông Ngài được cất lên, và một đám mây che khuất Ngài khỏi con 
mắt các ông. 

4 Điểm thứ ba. Trong khi các ông nhìn lên trời, các thiên thẩn nói 
vói các ông: ( Hỡi những người xứ Ga-li-lê, tại sao ở lại đó mà nhìn 

106 



Bản văn A 


lên trời? Đức Giê-su, Đấng được đưa lên trời trước mặt các ông, sẽ 
đêh giống như các ông đã thấy Ngài lên trời.) 

[313] !NHỮNG QUY TẮC đế cảm thấy và nhận biết 
CÁCH NÀO ĐÓ NHỮNG CHUYỂN ĐỘNG KHÁC NHAU 
2 VỐN GÂY RA TRONG LINH HỒN ĐIỂU TỐT ĐỂ ĐÓN 
NHẬN VÀ ĐIỂU XẤU ĐỂ LOẠI BỎ. CÁC QUY TẮC NÀY THÍCH 
HỢP HON CHO TUẦN THỨ NHẤT 

[314] 'Quy tắc I: Nơi những người sa ngã hết tội trọng này sang 
tội trọng khác, kẻ thù thường quen bày cho họ những vui thú bề 
ngoài, xui họ tưởng đến những khóai lạc và vui thú giác quan 
2 để dê cẩm giữ họ và gia tăng nơi họ những nết xâu và tội lôi. 
3 Với những người như thế, thẩn lành dùng phương pháp ngược 
lại, bằng cách thôi thúc và cắn rứt lương tâm họ bằng "lương tri" 
của lẽ phải. 

[315] 'Quy tắc II. Nơi những người vốn tiến bước cách mạnh mẽ 
từ điểu tốt đến tốt hơn, trong việc diệt trừ tội lôi của mình và 
trong việc phụng sự Thiên Chúa, Chúa chúng ta, thì lại có 
phương pháp ngược lại với quy tắc thứ nhát. 2 VÌ khi đó, đặc 
điểm riêng của thẩn dữ là cắn rứt, làm buổn phiền và đặt 
chướng ngại bằng cách gây băn khoăn lo lắng với những lý lẽ giả 
tạo để người ta khỏi tiến tới, 3 còn đặc điểm riêng của thẩn lành là 
đem đến sự can đảm và sức mạnh, an ủi, nước mắt, ơn soi giục 
và an nghỉ, bằng cách làm cho vượt thắng cách dê dàng và huỷ 
diệt mọi trở ngại để cho người ta tiến lên trong đàng lành. 

[316] 'Quy tắc III : Về an ủi thiêng liêng. Tôi gọi là an ủi khi trong 
linh hổn phát khởi một chuyển động nội tâm nào đó, khiến linh 


107 



Lỉnh Thao 


hồn bừng cháy lửa kính mến Đấng Tạo Hóa và Chúa mình 2 và 
do đó, không có thể yêu một thụ tạo nào trên mặt đâ't vì chính 
thụ tạo ấy, nhưng chỉ yêu trong Đấng tạo dựng mọi sự. 3 ĐÓ cũng 
là, khi linh hổn chảy nưóc mắt vốn thúc đẩy đêh lòng yêu mến 
Chúa của mình, hoặc bởi đau đón vì tội lôi mình, hay vì sự 
thưong khó của Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, hay vì những điểu 
khác trực tiếp hướng về việc phụng sự và ca tụng Ngài. 4 Sau 
cùng, tôi gọi là an ủi mọi gia tăng của đức cậy, đức tin và đức 
mến, cùng mọi niềm vui bể trong mòi gọi và lôi kéo (tâm hổn) 
đến những sự trên tròi và phẩn rôi riêng của linh hổn mình, làm 
cho linh hổn được nghỉ ngoi và an bình trong Đấng Tạo Hóa và 
Chúa mình. 

[317] 'Quy tắc IV: về sầu khổ thiêng liêng. Tôi gọi là sầu khổ tất 
cả những gì trái ngược vói quy tắc [ thứ nhấ t] thứ ba, 2 như sự 
[ mù lòa ] tôi tăm trong linh hổn, xao xuyên bể trong, chuyển 
động về những điều thấp hèn và phàm tục, lo lắng từ những xao 
động và cám dô khác nhau 3 vôh xui bẩy đến chô thiếu lòng tin 
tưởng, mất niềm hy vọng, mất lòng yêu mến, khi cảm thây mọi 
sự lưòi biếng, khô khan, buồn sầu và như bị lìa xa Đấng Tạo Hóa 
và Chúa mình. 4 VÌ như an ủi trái ngược vói sẩu khô thế nào, thì 
các tư tưởng phát xucYt từ sự an ủi cũng trái ngược vói các tư 
tưởng phát sinh từ sầu khô như vậy. 

[318] 'Quy Tắc V: Trong thòi gian sầu khổ, đừng bao giò thay 
đổi, nhưng hãy vững vàng và kiên trì trong những dô'c lòng và 
quyê't định có được trưóc khi gặp sự sầu khổ này, hoặc những 
quyết định đã có khi được an ủi trước đây. 2 VÌ cũng như khi 
được an ủi, thẩn lành hướng dân và khuyên nhủ ta hon thế nào. 


108 



Bản văn A 


thì trong cơn sầu khổ, thẩn dữ cũng (hơn) như vậy, mà theo lời 
khuyên của nó, ta chẳng thể gặp được con đường đưa tới đích. 

[319] 'Quy tắc VI: Mặc dù trong cơn sầu khổ, không nên thay đổi 
những điểu đã quyết định, thì lại rất ích lợi khi cương quyết thay 
đổi chính mình để chôhg lại với cơn sầu khô ấy, 2 chắng hạn bằng 
cách kiên trì hơn trong việc cẩu nguyện, suy gâm, xét mình 
nhiều hơn và gia tăng việc hãm mình đền tội theo cách nào thích 
hợp. 

[320] 'Quy tắc VII: Người đang gặp sầu khổ, hãy suy xét rằng 
Chúa đã để họ ở trong sự thử thách, theo những khả năng tự 
nhiên của họ như thế nào, để họ chông trả các tác động và cám 
dô khác nhau của kẻ thù; 2 như vậy họ vân có thể chông trả được, 
nhờ sự trợ giúp của Chúa vân luôn ở trong họ, dù họ không cảm 
thây rõ ràng. 3 VÌ Chúa rút bớt lòng sô't sắng nong nàn, lòng mến 
bao la và ân sủng mãnh liệt, nhưng vân để lại ân sủng đủ cho sự 
cứu rôi đời đời. 

[321] 'Quy tắc VIII: Người đang gặp sầu khổ hãy gắng giữ sự 
nhân nại, là điều trái ngược với nhtrng xáo trộn xảy đến cho 
họ, 2 và nghĩ rằng, chẳng bao lâu nữa sẽ được an ủi, bằng cách nỗ 
lực vận dụng sự kiên trì chôhg lại cơn sầu khổ ấy, như đã nói ở 
quy tắc [ thứ bôn ] thứ sáu. 

[322] 'Quy tắc IX: Có ba nguyên do chính yê'u khiến ta gặp sầu 
khổ: 

Thứ nhất: Vì ta lạnh nhạt, lười biếng hay chểnh mảng trong các 
việc thao luyện thiêng liêng của chúng ta; và như vậy, vì lôi ta 
mà sự an ủi thiêng liêng lìa bỏ ta; 


109 



Lỉnh Thao 


2 Thứ hai: Để thử coi ta tới đâu và ta đáng giá điểu gì trong việc 
phụng sự và ca ngợi Chúa, khi không được hưởng biết bao sự an 
ủi và ân sủng bao la như thế. 

3 Thứ ba: Để cho ta một sự hiểu biết và nhận thức đích thực đến 
nôi ta cảm thây cách sâu xa rằng không phải tự ta làm phát sinh 
hay duy trì được lòng sô't sắng vô ngẩn, lòng mến mạnh mẽ, 
nưóc mắt hoặc bất cứ một on an ủi thiêng liêng nào khác, nhưng 
tâ't cả đểu là ân ban và an sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, 
4 và để ta đừng "làm tổ ở cái khác", bằng cách nâng trí khôn của 
ta đến sự kiêu ngạo hay hư danh nào đó, khi tự gán cho mình 
lòng sốt sắng hay các hình thức khác của an an ủi thiêng liêng. 

[323] Quy tắc X: Người đang được an ủi, phải nghĩ tói cách xử sự 
trong con sẩu khô sẽ đến, bằng cách danh lấy sức mạnh mói cho 
lúc đó. 

[324] 'Quy tắc XI: Người được an ủi, phải gắng tự khiêm và tự hạ 
chừng nào có thể, bằng cách nghĩ mình nhỏ hèn biết mâ'y trong 
thòi gian sầu khổ, khi không có ân sủng hay sự an ủi như thế. 
2 Trái lại, người lâm con sầu khô phải nghĩ mình có thể làm được 
nhiều vói an sủng đủ, để chôhg trả mọi kẻ thù của mình, nhờ lấy 
sức noi Đấng Tạo Hóa và Chúa mình. 

[325] 'Quy tắc XII: Kẻ thù xử sự như đàn bà, trở nên yê'u nhược 
vì ta mạnh mẽ và mạnh mẽ nếu ta để mặc. 2 Quả vậy, đặc tính 
của đàn bà khi gây gổ vói đàn ông, là mất can đảm mà chạy trôh 
khi người đàn ông tỏ ra vững mạnh. 3 Trái lại, nếu người đàn ông 
bắt đẩu chạy trôh và mất can đảm, thì con giận, sự trả thù và sự 
hung dữ của người đàn bà thật kinh khủng và không sao lường 
được. 


110 



Bản văn A 


4 Cũng vậy, đặc tính của kẻ thù trở nên yếu nhược, mất can đảm 
bằng cách bỏ chạy với những chước cám dô của nó, 5 khi người 
tập luyện trong đàng thiêng liêng thẳng tay chông trả các cám dỗ 
của kẻ thù, bằng cách làm điểu ngược hắn lại. 6 Trái lại, nếu 
người tập luyện bắt đẩu sợ hãi và mất can đảm khi chịu các cơn 
cám dô, 7 thì không có một thú vật nào trên mặt đâ't này hung dữ 
cho bằng kẻ thù của bản tính loài người trong việc theo đuổi ý 
định xâ'u xa của nó cùng với sự hiểm độc lớn lao đường ấy. 

[326] 'Quy tắc XIII: Kẻ thù cũng còn xử sự như kẻ si tình phù 
phiếm, muôn giữ bí mật để khỏi bị lộ diện. 2 Quả vậy, một người 
đàn ông phù phiếm dùng lời xảo trá quyến rũ một thiêu nữ con 
nhà lành, hoặc vợ một người đứng đắn, thì muôn cho những lời 
nói và lời dụ dô của nó được giữ kín; 3 và trái lại, nó rất bâ't mãn 
khi thiếu nữ mách với cha, thiếu phụ mách với chổng những lời 
nói hão huyền và những ý định xâh xa của nó, vì nó dê dàng suy 
ra rằng, nó không thể nào thành công được với chuyện nó đã bắt 
đầu. 

4 Cũng vậy, khi kẻ thù của bản tính loài người đưa những sự xảo 
trá và xúi giục của nó vào linh hổn công chính, thì mong muôn 
và ước ao những điểu đó được tiếp nhận và giữ bí mật. 5 Nhưng 
khi linh hổn tỏ ra với cha giải tội tốt hay một người thuần thiêng 
nào khác vôh am tường những dôi trá và sự hiểm độc của nó, thì 
nó rất bâ't mãn, 6 VÌ nó kết luận rằng mình không thể thành công 
trong ác tâm mà nó đã bắt đẩu, vì sự lừa đảo rõ rệt của nó đã bị 
phanh phui. 

[327] 'Quy tắc XIV: kẻ thù lại còn xử sự như một tướng quân để 
chiến thắng và cướp đi những gì nó muôh. 2 VÌ như một vị chỉ 


111 



Lỉnh Thao 


huy hay vị tướng quân, sau khi đặt bản doanh trại và xem xét 
lực lượng hoặc cách bô" trí của một thành trì, sẽ tấn công vào noi 
nào yếu hon; 3thì cũng vậy, kẻ thù của bản tính loài người lượn 
quanh để dò xét lẩn lượt hết các nhân đức đổi thần, các nhân đức 
trụ và các nhân đức luân lý khác của ta, 4 và điểm nào nó thây ta 
yếu hon và cần thiết hon cho phần rôi đòi đòi của ta, nó sẽ tân 
công vào đó và cô'hạ gục ta. 

[328] NHỮNG QUY TẮC VỂ cùng một hiệu quả với 
VIỆC NHẬN ĐỊNH TỐT HON VỂ CÁC THẦN LOẠI VÀ CÁC 
QUY TẮC NÀY THÍCH HỌP HON CHO TUẦN THỨ HAI. 

[329] 'Quy tắc I: đặc điểm của Thiên Chúa và các thiên thẩn của 
Ngài trong các thúc đẩy của các Ngài là ban sự hoan hỉ và mừng 
vui thiêng liêng thật, bằng cách xoá bỏ mọi buồn sầu và xao 
xuyên do kẻ thù đưa vào. 2 Còn đặc điểm của kẻ thù là chiên đâu 
chông lại sự hoan hỉ và niềm an ủi thiêng liêng ấy bằng cách đưa 
ra những lý lẽ giả tạo, cầu kỳ và ngụy biện không cùng. 

[330] 'Quy tắc II: Chỉ có Thiên Chúa, Chúa chúng ta, mói ban sự 
an ủi cho linh hổn mà không có nguyên do trước; vì quyền riêng 
của Đấng Tạo Hóa là đi vào, đi ra, làm phát sinh noi nó một 
chuyển động lôi cuô'n trọn vẹn linh hồn vào tình yêu mến Thiên 
Chúa chí tôn. 

2 Tôi nói không có nguyên do, nghĩa là, không có bâ't cứ một tình 
cảm hay một hiểu biết nào trước đây về bâ't cứ một đôi tượng 
nào, nhò đó một sự an ủi như thê' phát sinh qua trung gian 
những hoạt động của trí hiểu và ý chí, (chân phước Thomao đã 
chứng minh điều đó pa 2a q.9 art. 6o và q.10 art. do.) 


112 



Bản văn A 


[331] 'Quy tắc III: có nguyên do thì thiên thần lành cũng như 
thiên thẩn dữ đểu có thể an ủi linh hổn, nhưng nhằm mục đích 
trái ngược nhau: 2 thiên thần lành nhằm mưu ích cho linh hổn, để 
nó lón lên và tiến bưóc từ điều tốt đến tốt hon, 3 còn thiên thẩn 
dữ nham điểu ngược lại, để rồi lôi cuôh linh hổn theo ý muôn và 
sự hiểm độc xâ'u xa của nó. 

[332] 'Quy tắc IV: đặc điểm của thiên thẩn dữ là giả dạng thành 
thiên thẩn ánh sáng đi vào theo cách thức của linh hổn sốt mến 
và đi ra theo cách của chính nó; 2 nghĩa là nó bày ra những tư 
tưởng tốt lành thánh thiện hợp vói linh hổn công chính, rồi lẩn 
lẩn gắng lôi kéo linh hổn ra theo những mưu mô ẩn kín và 
những ý định tổi tệ của nó. 

[333] 'Quy tắc V: cẩn chú ý nhiều về diễn biên của tư tưởng. Nếu 
từ khởi đẩu, ở giữa và cuối cùng đểu tô't, hoàn toàn hướng về 
điểu thiện, là dâu hiệu của thiên thần lành. 2 Nhưng nếu diên 
biến của tư tưởng đưa ta tói bất cứ điểu nào xâu hoặc gây lo ra, 
hay không được tốt như điểu trước đó linh hổn định làm, 3 hoặc 
làm giảm sút, khiến ta lo lắng, làm cho linh hổn bôi rổì khi lấy 
mâ't sự bình an, sự tĩnh lặng và an tĩnh đã có từ trước, 4 đó là dâu 
hiệu rõ ràng điều ấy bởi thẩn dữ, kẻ thù của sự tiến tói và phẩn 
rỗi đòi đòi của ta. 

[334] 'Quy tắc VI: Khi kẻ thù của bản tính loài người bị cảm thây 
và nhận biết bởi cái đuôi rắn của nó và mục đích xấu xa nó 
muôh đưa tói, 2 thì điểu có ích cho ngưòi bị cám dô là sau đó xem 
xét diên biến về nhũng tư tưởng tốt nó bày ra và khởi đẩu của 
những tư tưởng ấy, 3 và xem nó đã lẩn lẩn tìm cách khiến ta rời 
sự dịu ngọt và niềm vui thiêng liêng vôh có trước, cho đến chô 

113 



Lỉnh Thao 


đưa ta tới ý định tồi tệ của nó như thế nào; 4 để nhờ một kinh 
nghiệm đã được nhận biê't và được ghi chép lại nhu thê', ta sẽ giữ 
mình cho khỏi những dôi trá thường lệ của nó sau này. 

[335] 'Quy tắc VII: Đôi vói những người đang tiên từ điểu tô't đến 
điều tô't hon, thiên thẩn lành chạm vào linh hổn cách êm ái, nhẹ 
nhàng và dịu ngọt, như giọt nước đi vào miếng bọt biển; 2 còn 
thiên thẩn dữ lại chạm vào cách chát chúa, cách ổn ào và cách 
náo động, như khi giọt nước roi trên tảng đá. 3 Và vói những 
người đi từ điểu xâu đến điểu tệ hon, thì chính các thần nói trên 
chạm vào theo cách thức ngược lại. 4 Lý do là tùy theo tình trạng 
của linh hổn trái ngược hay hòa hợp vói các thiên thẩn nói trên, 
5 VÌ khi trái ngược, thì chúng đi vào cách chát chúa, dê cảm thây 
và nhận ra, 6 còn khi hòa hợp thì chúng đi vào cách lặng lẽ như 
vào nhà của mình, cửa đã mở toang. 

[336] 'Quy tắc VIII : khi an ủi không có nguyên do, dù không có 
cạm bây noi nó, vì như đã nói trên, đó là của một mình Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta. 2 Tuy nhiên người thuần thiêng được Chúa 
ban an an ủi nhu thê'phải xem xét và nhận định, vói sự tỉnh thức 
và cẩn trọng, chính thòi gian được an ủi hiện tại 3 vói thòi gian 
tiếp sau, khi linh hổn còn nóng nảy và sung sướng vì an huệ và 
sự dư hưởng của an an ủi vừa qua. 4 Quả vậy, trong thòi gian thứ 
hai này, do suy diên riêng của mình dựa vào thói quen và vào 
những kết quả của những ý niệm và phán đoán, hoặc do thẩn 
lành hay thẩn dữ, 5 ta hoạch ra những dự định và ý kiên khác 
nhau mà không phải do Thiên Chúa, Chúa chúng ta, trực tiếp 
ban cho, 6 và vì thế, cẩn xem xét thật cẩn trọng trưóc khi hoàn 
toàn tin tưởng vào những điều â'y và đem ra thực hành. 


114 



Bản văn A 


[337] VỂ NHIỆM VỤ BỐ THÍ CỦA CẢI PHẢI TUÂN THEO 
CÁC QUY TẮC SAU ĐÂY 

[338] 'Quy tắc I: Nê'u tôi thực hiện việc phân phát cho bà con 
hoặc bạn bè hay những người tôi quý mến, tôi phải chú ý đến 
bôn điểu vô'n đã được nói tói một phẩn trong để tài về việc chọn 
lựa. 

2 Thứ nhất là tình yêu thúc đẩy tôi và khiến tôi làm việc bô' thí 
phải đi xuông từ bên trên, từ tình yêu Thiên Chúa, Chúa chúng 
ta. 3 Vậy trưóc hê't tôi phải cảm thây trong lòng rằng, lòng yêu 
mến nhiều hay ít mà tôi có đổi vói những ngưòi ấy là vì Thiên 
Chúa, và rằng Thiên Chúa tỏa sáng trong động lực khiến tôi yêu 
mến họ hon. 

[339] 'Quy tắc II: tôi muôn nhìn xem một người tôi chưa hề gặp 
và cũng chẳng hể quen biết, 2 và khi ưóc ao cho ngưòi ấy được 
mọi sự hoàn thiện trong sứ vụ và bậc sông của họ. Lẽ ra tôi 
muôn người đó giữ mức trung dung như thế nào trong cách 
phân phát để làm vinh danh Thiên Chúa, Chúa chúng ta hon, và 
để linh hổn họ được hoàn thiện hon. 3 Và tôi, khi làm như vậy, 
không hon không kém, tôi sẽ tuân thủ quy tắc và tiêu chuẩn mà 
tôi mong muôn và xét là như vậy. 

[340] 'Quy tắc III: Tôi muôn suy xét như tôi đang ở vào lúc nguy 
tử, xét xem hình thức và quy chuẩn lúc ấy lẽ ra tôi muôn mình 
đã giữ trong công việc quản trị của tôi thê' nào; 2 và một khi 
khuân theo đó, Tôi tuân thủ như vậy trong môi hành vi phân 
phát của tôi. 

[341] 'Quy tắc IV: nhìn xem xem tôi sẽ như thê' nào trong ngày 


115 



Lỉnh Thao 


phán xét, và suy nghĩ kỹ xem lẽ ra lúc đó tôi muôn mình đã thi 
hành công việc và đảm nhạn sứ vụ như thế nào. 2 Và quy tắc mà 
lúc đó tôi muôn mình đã tuân theo, tôi giữ ngay bây giò. 

[342] 'Quy tắc V: khi người nào tự cảm thây nghiêng chiểu và 
quyến luyến vói người mình muôn phân phát cho, 2 hãy dừng lại 
và nghiền gâm kỹ bôn quy tắc đã nói ở trên, đê xét xem và thẩm 
định lại cảm tình của mình theo các quy tắc đó; 3 và không được 
phân phát của bô' thí trưóc khi hoàn toàn xa ròi và loại bỏ tình 
cảm lệch lạc ây, theo đúng những quy tắc trên đây. 

[343] 'Quy tắc VI: không có lỗi gì khi lâ'y của cải của Thiên Chúa 
mà đem phân phát nếu ta đã được Thiên Chúa và Chúa chúng ta 
gọi vào sứ vụ ấy, 2 nhưng về tỉ lệ và sô" lượng lấy ra từ nhtrng của 
cải dành cho ngưòi khác mà chi dụng cho chính mình, thì có thể 
có lỗi phạm và lạm dụng. 3 Vậy có thể tự canh tân trong đòi sông 
và bậc sông của mình nhò những quy tắc nói trên. 

[344] 'Quy tắc VII: vì các lý do đã nói trên và nhiều lý do khác, 
bao giò điểu tốt hon và chắc chắn hon về những gì liên quan tói 
bản thân và tình trạng nhà cửa vân là hạn chế càng nhiều và 
giảm bót càng nhiêu càng hay, 2 và gắng tiến gẩn tói vị Linh Mục 
Thượng Phẩm, là khuôn mâu và quy chuẩn của chúng ta, Đức 
Ki-tô, Chúa chúng ta. 3 Theo ý đó, Đệ Tam Công Đổng Carthago 
(có thánh Au-gút-ti-nô dự) đã quyết định và chỉ thị rằng, đổ đạc 
trong nhà của giám mục phải tẩm thường và nghèo nàn. 4 Cẩn 
phải suy xét như thế trong mọi cách sông, bằng cách xem xét và 
thích nghi vói hoàn cảnh và bậc sống của người ta; 5 như trong 
bậc hôn nhân, chúng ta lấy gưong thánh Gioakim và An-na đã 
chia gia sản làm ba phần: 6 các ngài đã chia phần thứ nhất cho 

116 



Bản văn A 


người nghèo; phần thứ hai cho sứ vụ và việc phượng tự ở Đền 
Thò; phần thứ ba cho cuộc sông của chính mình và gia đình 
mình. 

[345] NHỮNG GHI CHÚ SAU ĐÂY GIÚP CẢM THẤY VÀ 
HIỂU BIẾT NHỮNG BỐI RỐI CÙNG NHỮNG XÚI BẨY CỦA 
KẺ THÙ CHÚNG TA 

[346] 1 Ghi chú I: ta thường gọi là bôi rôì điều gì xảy đến từ sự 
phán đoán và tự do của ta, nghĩa là khi ta tự ý cho là có tội một 
điểu không phải là tội. 2 Chắng hạn một người tình cò dâm lên 
một thánh giá do những cọng rom làm thành, rồi do phán đoán 
riêng cho rằng mình đã phạm tội. Nhưng đúng ra đó chỉ là phán 
đoán sai lẩm chứ không phải là sự bối rổì đúng nghĩa. 

[347] 1 Ghi chú II: Khi tôi đã dâm lên thánh giá, hoặc sau khi tôi 
đã suy nghĩ hay đã nói hay đã làm một điểu gì khác, một ý 
tưởng cho rằng tôi đã phạm tội từ bên ngoài đến vói tôi; và đàng 
khác, tôi lại thây hình như tôi đã không phạm tội; 2 tuy nhiên, tôi 
vân cảm thây phân vân về điều đó, nghĩa là có khi tôi nghi ngò 
và có khi lại không nghi ngò về điểu ấy. Chính đó mói là bôi rô'i 
và là chước cám dô mà kẻ thù bày ra. 

[348] 1 Ghi chú III: loại bói rổỉ thứ nhá t của ghi chú thứ nhầt đáng 
khinh chê hắn, vì nó là sự sai lẩm hoàn toàn. Nhưng loại thứ hai 
của ghi chú thứ hai, trong một khoảng thòi gian nào đó, lại giúp 
ích không ít cho linh hổn vôh chuyên chăm vào những việc thao 
luyện thiêng liêng, 2 VÌ điều ấy thanh tẩy và rửa sạch linh hổn đó 
rất nhiều, bằng cách giúp nó xa lánh biết bao tâ't cả những gì có 
vẻ là tội, theo như lời thánh Grê-gô-ri-ô: "Đặc điểm của các linh 


117 



Lỉnh Thao 


hổn lành thánh là nhìn thây lôi nơi không có lôi gì cả." 

[349] 1 Ghi chú IV: Kẻ thù thường nhìn ngắm kỹ coi linh hổn thô 
thiển hay tế nhị. Nếu tê' nhị, nó cô' làm cho tế nhị hơn nữa, tới 
mức thái quá, để làm cho linh hổn ấy bôi rô'i và rô'i loạn hơn nữa. 
2 Thí dụ nếu trước kia nó thây một linh hổn không chịu chiểu 
theo một tội trọng cũng như một tội nhẹ, và cả đến những gì có 
dáng vẻ của một tội cô' tình; 3 1ÚC ấy, kẻ thù, vì không thể làm cho 
linh hổn sa ngã vào điều gì có vẻ là tội, cố xúi linh hồn tưởng là 
có tội khi không phải là tội, như trong lời nói hay tư tưởng rất 
nhỏ nhặt. 4 Nếu linh hổn thô thiển, kẻ thù cố gắng làm cho ra thô 
thiển hơn, 5 thí dụ nếu trước kia không coi các tội nhẹ là gì, nó cô' 
xui cho coi thường cả tội trọng, và nếu trước kia linh hổn coi tội 
nhẹ có một chút gì đó, thì nó cô' xui cho giảm khinh đi nhiều 
hoặc coi chẳng còn gì cả. 

[350] 'Ghi chú ì/: Linh hổn muôn tiên tới trong đàng thiêng liêng 
bao giờ cũng phải xử sự theo cách ngược lại với cách thức của kẻ 
thù xử sự, 2 nghĩa là nê'u kẻ thù muôn làm cho linh hổn ra thô 
thiển hơn, thì phải gắng trở nên tê' nhị hơn. 3 Cũng vậy, nêu kẻ 
thù muôn làm cho linh hổn ra tinh tê' để dân nó tới thái quá, thì 
linh hổn phải gắng giữ vững trong mức trung dung để được an 
tĩnh hoàn toàn. 

[351] 1 Ghi chú VI: Đôi khi linh hổn ngay lành muôn nói hay làm 
điểu gì am hợp với Giáo Hội, với sự hiểu biết của các Bề Trên 
chúng ta, mà là điều làm sáng danh Thiên Chúa, Chúa chúng ta, 
2 và từ bên ngoài đưa tới ý tưởng hay cám dô xui đừng nói hoặc 
làm điều â'y, nại vào nhCrng lý do giả tạo như hư danh hay sự gì 
khác... Khi â'y phải nâng trí khôn lên Đấng Tạo Hóa và Chúa 

118 



Bản văn A 


mình, 3 và nếu thây đó là việc phụng sự phải dành cho Ngài, hay 
ít là điều ấy không trái với Ngài, thì phải hành động nguợc hắn 
với chước cám dô đó, như thánh Bê-na-đô trả lời nó: "Không 
phải vì mày mà tao bắt đẩu, cũng chẳng phải vì mày mà tao kê't 
thúc". 

[352] ĐỂ CÓ CẢM NGHĨ CHÂN CHÍNH MÀ CHÚNG TA 
PHẢI CÓ TRONG GIÁO HỘI CHIẾN ĐẤU NHỮNG QUY TẮC 
SAU ĐÂY PHẢI ĐƯỢC TUÂN GIỮ 

[353] Quy tắc I: Trong khi gạt bỏ mọi phán đoán, ta phải giữ tâm 
hồn sẵn sàng và mau mắn vâng phục Hiền Thê đích thực của 
Chúa Ki-tô, Chúa chúng ta, là Giáo Hội Phẩm Trật, Mẹ Thánh 
chúng ta. 

[354] Quy tắc II: Ca ngợi việc xưng tội vói linh mục và việc nhận 
lãnh Bí Tích Râ't Thánh môi năm một lần, và hon nữa môi tháng 
một lẩn, và tốt hon nữa môi tám ngày một lẩn, vói các điểu kiện 
phải có và đúng phép. 

[355] 'Quy tắc III: Ca ngợi việc năng nghe thánh lễ cũng như việc 
đọc các ca vịnh, thánh vịnh và các kinh dài ở nhà thò hoặc ở 
ngoài, 2 và cả các giò có quy định thòi gian dành cho tất cả kinh 
thẩn vụ, và toàn bộ các kinh nguyện và tất cả các giò kinh phụng 
vụ. 

[356] Quy tắc IV: Ca ngợi nhiều về đòi sông tu dòng, đức trinh 
khiết và tiết hạnh, và không ca ngợi hôn nhân bằng bâ't cứ đòi 
sông nào ở trên. 

[357] 1 Quy tắc V: Ca ngợi lời khấn dòng, lời khấn vâng lòi, khó 
nghèo, trinh khiết và các lời khấn về những sự trọn lành khác 

119 



Lỉnh Thao 


trên bổn phận. 2 Và nên lưu ý rằng vì các lời khấn nhằm vào 
những điều đưa tới bậc trọn lành theo Phúc Âm, nên về những 
điểu dân ra xa bậc trọn lành thì không được khấn: chang hạn đi 
buôn hay lập gia đình... 

[358] (Quy tắc VI:) Ca ngợi các di tích của các thánh, bằng cách 
tôn kính các di tích ây và cầu xin các ngài. Ca ngợi các noi chặng 
kính, các cuộc hành hưong, các ân xá, các năm toàn xá, các đoàn 
nghĩa binh thánh giá, và các đèn nến đốt trong nhà thò. 

[359] (Quy tắc VII :)_Ca ngợi các luật giữ chay, kiêng thịt, chẳng 
hạn về mùa chay, về bôn mùa, các ngày áp lễ, các ngày thứ sáu 
và thứ bảy, cũng như các việc hãm mình đền tội, không những 
bể trong mà cả bể ngoài nữa. 

[360] (Quy tắc VIII:) Ca ngợi việc trang hoàng và xây dựng các 
nhà thò, cũng như các ảnh tượng, và tôn kính các ảnh tượng ấy 
tùy theo chúng biểu thị. 

[361] (Quy tắc IX:) Sau hết, ca ngợi mọi giói luật của Giáo Hội, 
khi giữ tâm hổn sẵn sàng tìm lý lẽ để bênh vực và không bao giò 
công kích bằng bất cứ cách nào. 

[362] HQuy tắc X:) Chúng ta phải sẵn sàng công nhận và ca ngợi 
cả các quyết định, các mệnh lệnh cũng như cách ăn ở của các bể 
trên của chúng ta hon. 2 VÌ cho dù cách ăn ỏ của một sô" ngưòi 
không như thế, hoặc trưóc đã có như vậy, nhưng công kích các 
ngài hoặc trong khi rao giảng công khai hoặc khi nói chuyện 
trưóc mặt người bình dân, có thể gây bàn tán và gưong xấu hon 
là làm ích. 3 Và như vậy quần chúng có thểbât bình chôhg lại các 
Bề Trên của họ cả phần đòi lân phần đạo. 4 Vậy nếu như nói xâu 


120 



Bản văn A 


khi vắng mặt về các Bề Trên trước những người bình dân là điều 
có hại, thì lại là điểu có thể có ích lợi khi nói những cách ăn ở xâ'u 
xa ấy với chính những người có thể sửa chữa. 

[363] '(Quy tắc XI:) Ca ngợi cả thần học tích cực lẫn thần học kinh 
viện. Vì cũng như đặc điểm của những vị tiến sĩ tích cực như 
thánh Giê-rô-ni-mô, thánh Au-gút-ti-nô và thánh Grê-gô-ri-ô... là 
thúc đẩy tình cảm kính mến và phụng sự Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta, trong mọi sự, 2 thì đặc điểm của các vị tiến sĩ thuộc kinh 
viện như thánh Bonaventura và vị tôn sư các châm ngôn... 3 là 
định nghĩa hoặc giải thích cho thời đại chúng ta những điều cần 
thiết cho phần rôi đòi đòi và để chiến đâu và giải thích tô't hon 
mọi điểu sai lạc và ngụy biện. 'Quả thật các vị tiến sĩ kinh viện, 
có tính hiện đại hon, nên không những tận dụng được những 
hiểu biết chân xác về Kinh Thánh và về các thánh tiến sĩ của thẩn 
học tích cực, 5 mà cũng còn - nhờ được an Chúa soi sáng và 
hướng dẫn - có thể dựa vào luật lệ và quy chê' của Giáo Hội, Mẹ 
chúng ta từ các Công Đổng nữa. 

[364] HQuy tắc XII:) Chúng ta phải tránh so sánh chúng ta, những 
kẻ còn đang sông, vói các chân phước thòi xưa, vì sẽ gặp sai lẩm 
không ít về điểm này; 2 thí dụ khi nói: người này biết hon thánh 
Au-gút-ti-nô, người kia là một thánh Phanxicô khác hoặc hon 
thánh Phanxicô, người ấy là một thánh Phao-lô khác xét về lòng 
tôt lành, thánh thiện... 

[365] 1 (Quy tắc XIII:) Để chắc chắn đúng trong mọi sự, chúng ta 
phải luôn luôn giữ vững rằng, điểu mà tôi thây là trắng, thì tin là 
đen nêu Giáo Hội phẩm trật phán quyết như thê'. 2 VÌ tin rằng cả 
noi Đức Ki-tô, Chúa chúng ta là Đấng Lang Quân, lân Hiền Thê 

121 



Lỉnh Thao 


Ngài là Giáo Hội, vân có cùng một Thánh Thẩn cai quản và 
hướng dân chúng ta, vì phẩn rôi của linh hổn chúng ta. 3 VÌ lẽ, 
cũng chính một Thánh Thẩn và Chúa chúng ta, Đấng đã ban 
mười điểu răn, mà Giáo Hội, Mẹ Thánh chúng ta được hướng 
dẫn và cai quản. 

[366] (Quy tắc XIV:) Mặc dù hoàn toàn đúng là "không ai có thể 
tự cứu rôi nếu không được tiền định, không có đức tin và ân 
sủng", 2 nhưng phải rất cẩn thận [mà] trong cách nói và diên tả về 
tâ't cả các điểm đó. 

[367] (Quy tắc XV:/'Thường ta không nên nói nhiều về an tiền 
định; nhưng nếu một cách nào đó và đôi khi có dịp phải nói tói, 
thì phải nói sao cho người bình dân không roi vào một sai lẩm 
nào như đôi khi xảy ra khi nói: 2 "Nếu tôi sẽ được cứu rôi hay sẽ 
bị luận phạt thì đã được định trưóc rồi, nên tôi có làm việc lành 
hoặc việc dữ cũng không thể ra khác được". 3 Và như vậy, một 
khi mất nhuệ khí, người ta coi thường các việc đưa đến phẩn rôi 
và sự tiến bộ thiêng liêng của linh hổn họ. 

[368] '(Quy tắc XVI). Cũng vậy, phải coi chừng việc nói nhiều về 
đức tin và nói vói lòng nhiệt thành quá đáng mà lại không có 
chút phân biệt và giải thích nào, 2 kẻo gây dịp cho dân chúng ra 
nguội lạnh và lo là trong việc làm, hoặc trưóc hoặc sau khi đức 
tin được định hình bằng đức mến. 

[369] 1 (Qny tắc XVII:) Cũng vậy, không nên nói nhiều và nhân 
mạnh quá về ân sủng đến nôi điểu ấy làm phát sinh nọc độc giết 
chết tự do. 2 Vậy có thể nói về đức tin và ân sủng bao nhiêu có thể 
nhò an Chúa giúp, để ca ngợi Chúa chí tôn hon, 3 nhưng không 


122 



Bản văn A 


được bằng cách này hay cách khác, nhất là trong thời buổi rất 
nguy hiểm của chúng ta ngày nay, làm cho các việc làm và sự tự 
do chọn lựa phải chịu sự thiệt thòi nào đó hoặc bị coi như không 
là gì cả. 

[370] HQuy tắc XVIII:) Dầu việc phụng sự Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta, vì tình yêu tinh tuyền, phải được quý trọng hon hết, 
nhưng chúng ta cũng phải ca ngợi nhiều về lòng kính sợ Thiên 
Chúa chí tôn. 2 VÌ việc kính sợ như con thảo là việc đạo đức và rất 
thánh thiện, nhưng ngay cả việc kính sợ như tôi tó cũng giúp 
nhiều để ra khỏi tội trọng khi con người không đạt đến điều 
khác tốt hon và có ích hon; 3 và một khi ra khỏi tội trọng, dê tiến 
tói lòng kính sợ như con thảo, là điểu được Thiên Chúa, Chúa 
chúng ta, chấp nhận và ưng thuận hoàn toàn vì điều ấy cũng chỉ 
là một vói lòng mến Chúa. 


123 



ANIMA CHRISTI 


Lạy hổn Chúa Ki-tô, xin thánh hoá con. 

Lạy xác thánh Chúa Ki-tô, xin cứu độ con. 

Lạy Máu Thánh Chúa Ki-tô, xin làm cho con say mến. 
Lạy nuóc bởi nuông long Chúa Ki-tô, xin tẩy rửa con. 
Lạy sự thuong khó Chúa Ki-tô, xin thêm sức cho con. 
Lạy Chúa Giê su nhân ái, xin nhận lời con. 

Xin giâii ẩn con trong các vét thuong Chúa. 

Xin cho con đừng bao giò lìa xa Chúa. 

Xin gìn giữ con khỏi kẻ thù tinh quái. 

Đến giò lâm tử, xin Chúa gọi con, 
và cho con đến cùng Chúa, 
đểcon đuợc cùng các thánh 
ca tụng Chúa muôn đòi. 

AMEN. 


124 



